02 


Lúc bấy giờ, đại Bồ-tát Di Lặc bạch Thượng tọa Thiện Hiện: 
Thưa Đại đức! Đại Bồ-tát ấy, duyên các sự như thê, khởi tâm tùy hỷ 
hồi hướng, thật không có sự sở duyên như thế, như tướng sở thủ của 
đại Bồ-tát ấy. 

Cụ thọ Thiện Hiện nói: Thưa Đại sĩ! Nếu không có sự sở duyên 
như cái tướng sở thủ thì tâm tùy hỷ hồi hướng của đại Bồ-tát ấy dùng 
thủ tướng làm phương tiện, duyên khắp vô số, vô lượng, vô biên thế 
giới trong mười phương. Các thiện căn đã có của vô số, vô lượng, vô 
biên các đức Phật ở mỗi thế giới đã Niết-bàn, từ sơ phát tâm cho đến 
pháp diệt và thiện căn đã có của các đệ tử nhóm tụ tất cả sự tùy hỷ 
hiện tại hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Sự tùy hý hồi hướng đã 
phát khởi như thế, đâu chắng phải là điên đảo. Như đối với vô thường 
cho là thường là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo; đối với 
khổ cho là vui là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo; đối với 
vô ngã cho là ngã là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo; đối 
với bất tịnh cho là tịnh là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 
Đây đối với vô tướng mà thủ tướng cũng như vậy; Thưa Đại sĩ! Như 
sự sở duyên thật không có thì tâm tùy hỷ cũng như vậy; các thiện căn 
v.v... cũng như vậy; quả vị giác ngộ cao tột cũng như vậy; sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức cũng như vậy; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng 
như vậy; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng như vậy; nhãn giới, 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra cũng như vậy; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy; tỷ gIới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra cũng như vậy; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy; thân giới, 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra cũng như vậy; ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy; địa, thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng như vậy; vô minh, hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng 
như vậy: bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa cũng như vậy; pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh cũng như vậy; chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư 
vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cũng như 
vậy; Thánh để khổ, tập, diệt, đạo cũng như vậy; bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cũng như vậy; tám giải thoát, tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng như vậy; bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo cũng như vậy; pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô 
nguyện cũng như vậy; nắm loại mắt, sáu phép thần thông cũng như 
vậy; mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bị, đại hỷ, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng cũng như 
vậy; pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng như vậy; trí nhất 
thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng như vậy; tất cả pháp môn 
Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng như vậy; chư Thanh-văn, 
Độc-giác, Đại-thừa cũng như vậy. 

Thưa Đại sĩ! Nếu như sự sở duyên thật không có thì tâm tùy hỷ 
hồi hướng cũng như vậy; các thiện căn v.v... cũng như vậy; quả vị 
giác ngộ cao tột cũng như vậy; sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng như 
vậy; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng như vậy; sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cũng như vậy; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy; 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra cũng như vậy; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy; thiệt 
giới, VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra cũng như vậy; thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy; ý gIới, 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra cũng như vậy; địa thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng như vậy; 
vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng như vậy; bồ thí, tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng như vậy; pháp không nội, 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 


302 


Tập 04, Quyền 169, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng như vậy; chơn 
như, pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì cũng như vậy; Thánh để khổ, tập, diệt, 
đạo cũng như vậy; bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng 
như vậy; tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
cũng như vậy; bốn niệm trụ, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ 
đăng giác, tám chi thánh đạo cũng như vậy: Không, vô tướng, vô 
nguyện giải thoát môn cũng như vậy; năm loại mắt, sáu phép. thần 
thông cũng như vậy; mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng cũng như vậy: pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng 
như vậy; trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng như vậy; 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng như vậy; 
chư Thanh-văn, Độc-giác, Đại-thừa cũng như vậy. Những gì là sở 
duyên? Những gì là sự? Những gì là tâm tùy hý hồi hướng? Những gì 
là các thiện căn v.v... Những gì là quả vị giác ngộ cao tột? mà đại 
Bồ-tát đã duyên như thế, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ 
cao tột? 

Bồ-tát Di Lặc đáp: Thưa Đại đức! Nếu đại Bồ-tát từ lâu tu hành 
sáu phép Ba-la-mật-đa, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đời 
trước đã trồng thiện căn, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện hữu 
nhiếp thọ, khéo học nghĩa không của tự tướng các pháp là đại Bồ-tát 
có khả năng đối với sự sở duyên khởi tâm tùy hỷ hồi hướng các thiện 
căn v.v... quả vị giác ngộ cao tột và tất cả pháp đều chăng thủ tướng, 
mà có khả năng phát khởi sự tùy hý hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. 
Tùy hý hồi hướng như thế là do dùng phi nhị, phi bất nhị làm phương 
tiện; phi tướng, phi vô tướng làm phương tiện; phi hữu sở đắc, phi vô 
sở đắc làm phương tiện; phi nhiễm, phi tịnh làm phương tiện; phi 
sanh, phi diệt làm phương tiện. Đối với sự sở duyên cho đến quả vị 
giác ngộ cao tột có thể chăng thủ tướng; vì chẳng thủ tướng nên chăng 
phải thuộc về điên đảo. 

Nếu có Bồ-tát từ lâu chăng tu hành sáu phép Ba-la-mật-đa, chưa 
từng cúng dường vô lượng chư Phật, đời trước chẳng trồng căn lành, 
từ lâu chưa phát đại nguyện, chăng được thiện hữu nhiếp thọ, đối với 
tất cả pháp chưa khéo học cái không của tự tướng là các Bồ-tát đối với 
sự sở duyên tùy hỷ hồi hướng, các thiện căn v.v... quả vị giác ngộ cao 


303 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tột và tất cả pháp, còn thủ tướng mà khởi sự tùy hỷ hồi hướng quả vị 
giác ngộ cao tột. Đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế, vì thủ tướng 
nên còn trong vòng điên đảo. 

Lại nữa, thưa Đại đức! Chẳng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân 
học kia v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa; cũng 
chăng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học v.v... mà đối trước họ tuyên 
thuyết tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; chăng 
nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học kia v.v... mà đối trước họ tuyên 
thuyết pháp không nội; cũng chẳng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học 
v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; chăng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học kia v.v... mà đối trước 
họ tuyên thuyết chơn như; cũng chăng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân 
học v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết pháp giới, pháp tánh, tánh 
chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bắt tư nghì; 
chăng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học kia v.v... mà đối trước họ 
tuyên thuyết Thánh đề khổ; cũng chăng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân 
học v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết Thánh đề tập, diệt, đạo; chăng 
nên vì các Bỏ-tát Đại-thừa tân học kia v.v... mà đối trước họ tuyên 
thuyết bốn tịnh lự; cũng chẳng nên vì các Bôồ-tát Đại-thừa tân học 
v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết bốn vô lượng, bốn định vô sắc; 
chăng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học kia v.v... mà đối trước họ 
tuyên thuyết tám giải thoát; cũng chăng nên vì các Bằ-tát Đại-thừa tân 
học v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết tám thăng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ; chẳng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học kia v.v... mà 
đối trước họ tuyên thuyết bốn niệm trụ; cũng chăng nên vì các Bồ-tát 
Đại-thừa tân học v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tám chi thánh đạo; 
chăng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học kia v.v... mà đối trước họ 
tuyên thuyết pháp môn giải thoát không; cũng chăng nên vì các Bồ-tát 
Đại-thừa tân học v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết pháp môn giải 
thoát vô tướng. vô nguyện; chăng nên vì các Bồ- tát Đại-thừa tân học 
kia v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết năm loại mắt; cũng chăng nên 


304 


Tập 04, Quyền 169, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết sáu 
phép thần thông; chăng nên vì các Bôồ-tát Đại-thừa tân học kia v.v... 
mà đối trước họ tuyên thuyết mười lực Phật; cũng chăng nên vì các 
Bồ-tát Đại-thừa tân học v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tắm chui Phật bất cộng; chăng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân 
học kia v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết pháp không quên mất; 
cũng chăng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học v.v... mà đối trước họ 
tuyên thuyết tánh luôn luôn xả; chẳng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân 
học kia v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết trí nhất thiết; cũng chẳng 
nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chắng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa 
tân học kia v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết tất cả pháp môn Đà-la- 
ni; cũng chẳng nên vì các Bồ-tát Đại-thừa tân học v.v... mà đối trước 
họ tuyên thuyết tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chắng nên vì các đại 
Bồ-tát Đại-thừa tân học kia v.v... mà đối trước họ tuyên thuyết nghĩa 
không của tự tướng tất cả pháp. Vì sao? Thưa Đại đức! Các Bồ-tát 
Đại-thừa tân học v.v... đối với pháp như thế, tuy có đôi chút kính tin, 
ưa thích, nhưng họ nghe rồi hầu như quên mất, hoang mang, sợ sệt, 
sanh ra hủy báng. 

Lại nữa, thưa Đại đức! Nếu đại Bồ-tát bất thối chuyên, hoặc có 
người đã từng cúng đường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng căn 
lành, từ lâu phát đại nguyện, được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên 
đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi Bát-nhã, tịnh lự, tính tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa. Nếu đại Bồ-tát bất thối chuyên, 
hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước 
trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức 
nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi pháp không 
nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Nếu đại Bồ-tát 
bắt thối chuyền, hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức 
Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được 
các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng 
rãi chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng 


305 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Nếu đại Bồ-tát bất thối 
chuyên, hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, 
đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các 
thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi 
Thánh để khổ, Thánh để tập, Thánh để diệt, Thánh để đạo. Nếu đại 
Bồ-tát bất thối chuyển, hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng 
các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ 
được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết 
rộng rãi bốn tịnh lự, bốn định vô sắc. Nếu đại Bồ-tát bất thối chuyên, 
hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước 
trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức 
nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Nếu đại Bồ-tát bất thối 
chuyên, hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, 
đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các 
thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chỉ thánh đạo. Nếu đại Bồ-tát bất thối chuyên, hoặc 
có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước trồng 
căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức nhiếp 
thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện. Nếu đại Bồ-tát bất 
thối chuyên, hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức 
Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được 
các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng 
rãi năm loại mắt, sáu phép thần thông. Nếu đại Bồ-tát bất thối chuyền, 
hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, đời trước 
trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các thiện tri thức 
nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi mười lực của 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Nếu đại Bồ-tát bất thối 
chuyên, hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, 
đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các 
thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi 
pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Nếu đại Bồ-tát bất thối 
chuyên, hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, 
đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các 
thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi trí 


306 


Tập 04, Quyền 169, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nếu đại Bồ-tát bất thối 
chuyên, hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, 
đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ được các 
thiện tri thức nhiếp thọ, thì Tiên đối trước họ mà biện thuyết rộng rãi 
tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Nếu đại Bồ- 
tát bất thối chuyên, hoặc có người đã từng cúng dường vô lượng các 
đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, là kẻ 
được các thiện tri thức nhiếp thọ, thì nên đối trước họ mà biện thuyết 
rộng rãi nghĩa không của tự tướng các pháp. Vì sao? Thưa Đại đức! Vì 
đại Bồ-tát bất thối chuyển như thế và đã từng cúng dường vô lượng 
các đức Phật, đời trước trồng căn lành, từ lâu đã phát đại nguyện, 
được các thiện tri thức nhiếp thọ, nếu nghe pháp này đều có khả năng 
thọ trì, thì chăng bao giờ bỏ quên, nên tâm chẳng hoang mang, chăng 
kinh, chẳng sợ, chăng hủy báng. 

Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Bồ-tát Di Lặc: Đại Bồ-tát 
dùng sự tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức như thế, hồi hướng 
quả vị giác ngộ cao tột, thì gọi là sự dụng tâm tùy hỷ hồi hướng: sự 
dụng tâm này là tận diệt ly biến; sự sở duyên này và các thiện căn 
cũng đều như tâm tận diệt ly biến. Trong đó, cái gì là sự dụng tâm? 
Lại dùng cái gì làm sự sở duyên và các thiện căn mà nói là tùy hỷ hồi 
hướng quả vị giác ngộ cao tột? Tâm ấy đối với tâm lý lẽ ra chăng có 
tùy hỷ hồi hướng, vì không có hai tâm cùng khởi một lúc; tâm cũng 
chăng thể tùy hỷ hồi hướng, vì tâm là tự tánh. 

Thưa Đại sĩ! Nếu đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
thì có khả năng biết như thật: Sắc không có sở hữu, thọ, tưởng, hành, 
thức không có sở hữu; nhãn xứ không có sở hữu, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ không có sở hữu; sắc Xứ không có sở hữu, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ không có sở hữu; nhãn giới không có sở hữu; sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
không có sở hữu; nhĩ giới không có sở hữu; thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không có sở 
hữu; tỷ giới không có sở hữu; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu; thiệt giới không 
có sở hữu; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu; thân giới không có sở hữu; 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra không có sở hữu; ý giới không có sở hữu; pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không có 
sở hữu; địa giới không có sở hữu, thủy, hỏa, phong, không, thức giới 


307 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không có sở hữu; vô minh không có sở hữu; hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não không 
có sở hữu; bố thí Ba-la-mật-đa không có sở hữu; tịnh giới, an nhãn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không có sở hữu; pháp không 
nội không có sở hữu; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không có sở 
hữu; chơn như không có sở hữu; pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư 
vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì không có 
sở hữu; Thánh đế khổ không có sở hữu; Thánh đề tập, diệt, đạo không 
có sở hữu; bốn tịnh lự không có sở hữu; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có sở 
hữu; tám giải thoát không có sở hữu; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ không có sở hữu; bốn niệm trụ không có sở hữu; bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo không có sở hữu; Pháp môn giải thoát không không có 
sở hữu; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không có sở hữu; 
năm loại mắt không có sở hữu, sáu phép thần thông không có sở hữu; 
mười lực Phật không có sở hữu; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
không có sở hữu; pháp không quên mất không có sở hữu, tánh luôn 
luôn xả không có sở hữu; trí nhất thiết không có sở hữu; trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng không có sở hữu; tất cả pháp môn Đà-la-ni không 
có sở hữu, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không có sở hữu; Dự-lưu quả 
không có sở hữu; Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả không có sở hữu; 
Độc-giác Bồ-đề không có sở hữu; hạnh đại Bồ-tát không có sở hữu; 
quả vị giác ngộ cao tột không có sở hữu. 

Thưa Đại sĩ! Đại Bồ-tát ấy đã biết như thật tất cả pháp đều 
không có sở hữu, dùng sự tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức, 
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, đó gọi là sự tùy hý hồi hướng quả 
VỊ giác ngộ cao tột không điên đảo. 

Lúc bấy ØIỜ, trỜI Đề Thích bạch cụ thọ Thiện Hiện: Bạch Đại 
đức! Đại Bồ-tát Đại-thừa tân học nghe pháp như thế, tâm họ sẽ không 
hoang mang sợ sệt? Bạch Đại đức! Đại Bồ-tát Đại-thừa tân học, dùng 


308 


Tập 04, Quyền 169, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


tất cả thiện căn đã tu tập hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột như thế 
nào? Bạch Đại đức! Đại Bồ-tát Đại-thừa tân học nhiếp thọ sự tùy hỷ 
cùng làm các sự nghiệp phước đức hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột 
như thế nào? 

Khi Ấy, cụ thọ Thiện Hiện nương thần lực gia bị của Bồ-tát Di 
Lặc, bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát Đại-thừa tân 
học, nếu tu Bát-nhã-ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô 
tướng làm phương tiện là nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa; nêu tu tịnh 
lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc 
làm phương tiện là nhiếp thọ Bát-nhã-ba-la-mật-đa; nếu tu tịnh lự, tinh 
tấn, an nhãn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ tịnh lự, tỉnh tân, 
an nhãn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; nếu trụ pháp không nội, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ 
pháp không nội; nêu trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là 
nhiếp thọ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh; 
nếu trụ chơn như, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm 
phương tiện là nhiếp thọ chơn như; nếu trụ pháp giới, pháp tánh, tánh 
chăng hư vọng, tánh chăng đôi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp 
thọ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì; nếu trụ Thánh đế khổ 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp 
thọ Thánh đề khổ; nếu trụ Thánh đề tập, diệt, đạo dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ Thánh để tập, 
diệt, đạo; nếu tu bốn tịnh lự, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô 
tướng làm phương tiện là nhiếp thọ bốn tịnh lự; nếu tu bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm 
phương tiện là nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc; nếu tu tám 
giải thoát dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện 
là nhiếp, thọ tám giải thoát; nếu tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương 


309 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tiện là nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; nếu tu 
bốn niệm trụ dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương 
tiện là nhiếp thọ bốn niệm trụ; nếu tu bốn chánh đoạn, bốn thân túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tám chi thánh đạo, dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; nếu tu pháp môn giải thoát 
không dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là 
nhiếp thọ pháp môn giải thoát không; nếu tu pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm 
phương tiện là nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; 
nếu tu năm loại mắt, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm 
phương tiện là nhiếp thọ năm loại mắt; nếu tu sáu phép thần thông, 
dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp 
thọ sáu phép thần thông: nếu tu mười lực Phật, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ mười lực của 
Phật; nếu tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ bốn vô sở úy cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng; nếu tu pháp không quên mắt, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ 
pháp không quên mất; nếu tu tánh luôn luôn xả dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ tánh luôn luôn xả; 
nếu tu trí nhất thiết, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm 
phương tiện là nhiếp thọ trí nhất thiết; nếu tu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương 
tiện là nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; nếu tu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương 
tiện là nhiếp thọ tất cả pháp môn Đả-la-ni; nếu tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là 
nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa; nếu tu hạnh đại Bồ-tát, dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ 
hạnh đại Bồ-tát; nếu tu quả vị giác ngộ cao tột, dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ quả vị giác ngộ 
cao tột. 

Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát ấy do nhân duyên này, mà tín giải 
sâu sắc Bát-nhã Ba-la-mật-đa; tín giải sâu sắc tịnh lự, tinh tấn, an 
nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa; tín giải sâu sắc pháp không nội; 
tín giải sâu sắc pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 


310 


Tập 04, Quyền 169, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không. bốn 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; tín giải sâu sắc 
chơn như; tín giải sâu sắc pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì không có sở hữu; tín 
giải sâu sắc Thánh đề khổ; tín giải sâu sắc Thánh đề tập, diệt, đạo; tín 
giải sâu sắc bốn tịnh lự; tín giải sâu sắc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chỉ đăng giác, tám chỉ thánh đạo không có sở 
hữu; tín giải sâu sắc tám giải thoát; tín giải sâu sắc tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ không có sở hữu; tín giải sâu sắc bốn niệm 
trụ; tín giải sâu sắc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chỉ đăng giác, tám chi thánh đạo không có sở hữu; tín giải sâu sắc 
pháp môn giải thoát không: tín giải sâu sắc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện; tín giải sâu sắc năm loại mắt; tín giải sâu sắc sáu 
phép thần thông: tín giải sâu sắc mười lực Phật; tín giải sâu sắc bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng; tín giải sâu sắc pháp không quên 
mất; tín giải sâu sắc tánh luôn luôn xả; tín giải sâu sắc trí nhất thiết; tín 
giải sâu sắc trí đạo tướng, trí nhật thiết tướng; tín giải sâu sắc tất cả 
pháp môn Đà-la-ni; tín giải sâu sắc tất cả pháp môn Tam-ma-địa; tín 
giải sâu sắc hạnh đại Bồ-tát; tín giải sâu sắc quả vị giác ngộ cao tội. 
Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát ấy do nhân duyên này thường 
được thiện hữu nhiếp thọ. Thiện hữu ấy dùng vô lượng pháp môn văn 
nghĩa xảo diệu vì họ biện thuyết pháp tương ưng Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh 
tấn, an nhẫn, tịnh ĐIỚI, bố thí Ba-la-mật-đa; dùng pháp như thế dạy 
bảo trao truyền, khiến họ cho đến được nhập chánh tánh ly sanh của 
Bồ-tát, thường chăng xa lìa Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh 
giới, bố thí Ba-la-mật-đa; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, 
khiến họ cho đến được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, thường 
chăng xa lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 


Đ LIE 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tánh; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ cho đến được 
nhập chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, thường chẳng xa lìa chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, 
khiến họ cho đến được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, thường 
chăng xa lìa Thánh đề khổ, tập thánh đé, diệt thánh đề, đạo thánh đề; 
dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ cho đến được nhập 
chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, thường chăng xa lìa bốn tịnh lự, bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến 
họ cho đến được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, thường chăng xa 
lia tám giải thoát, tắm thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; dùng 
pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ cho đến được nhập chánh 
tánh ly sanh của Bồ-tát, thường chẳng xa lìa bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tám chi 
thánh đạo; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ cho đến 
được nhập chánh tánh ly sanh của Bỏ-tát, thường chắng xa lìa pháp 
môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; dùng 
pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ cho đến được nhập chánh 
tánh ly sanh của Bồ-tát, thường chắng xa lìa năm loại mắt, sáu phép 
thần thông: dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ cho đến 
được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, thường chẳng xa lia mười 
lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng: dùng pháp như thế dạy 
bảo trao truyền, khiến họ cho đến được nhập chánh tánh ly sanh của 
Bồ-tát, thường chăng xa la pháp không quên mắt, tánh luôn luôn xả; 
dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ cho đến được nhập 
chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, thường chăng xa lìa trí nhất thiết, trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng; dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, 
khiến họ cho đến được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, thường 
chăng xa lìa tất cả pháp môn Đả-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; 
dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ cho đến được nhập 
chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, thường chăng xa lìa hạnh đại Bồ-tát; 
dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền, khiến họ cho đến được nhập 
chánh tánh ly sanh của Bồ-tát, thường chắng xa lìa quả vị giác ngộ cao 
tột; cũng là biện thuyết các sự việc của ác ma, khiến họ nghe rồi đối 
VỚI các sự việc của ma, tâm không tăng giảm. Vì sao? Vì các sự 
nghiệp của ma tánh không có sở hữu, chăng thể nắm bắt được; cũng 
dùng pháp ấy dạy bảo trao truyền, khiến họ cho đến được nhập chánh 


312 


Tập 04, Quyền 169, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


tánh ly sanh của Bồ-tát, thường chăng xa lìa Phật Bạc-giả-phạm, vì 
đối với chư Phật, đã trồng các căn lành, lại do các căn lành đã được 
nhiếp thọ, nên thường sanh vào nhà đại Bồ-tát, cho đến quả vị giác 
ngộ cao tột, đối với các căn lành thường chẳng xa lìa. 

Này Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát Đại-thừa tân học, nếu có khả năng 
như thế, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện, 
nhiếp thọ các công đức; đối với các công đức, tín giải sâu sắc, thường 
được các thiện hữu nhiếp thọ, nghe pháp như thế, tâm chăng hoang 
mang, chăng kinh, chẳng sợ. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát Đại-thừa tân học tùy theo sự 
tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện, 
cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; tùy 
theo sự an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện, 
cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; tùy 
theo sự an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, mà dùng vô sở đặc 
làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình 
đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; tùy theo sự an trụ Thánh để 
khổ, Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh đế đạo mà dùng vô sở đắc 
làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình 
đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi "hướng 
quả vị giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập tám giải thoát, tắm thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, 
vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng 
quả vị giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chỉ 
thánh đạo, mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương 
tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; 


313 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tùy theo sự tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện, mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm 
phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ 
cao tột; tùy theo sự an trụ năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà dùng 
vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả 
hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập 
mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, mà dùng vô sở 
đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu 
tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà dùng vô sở đắc làm phương 
tiện, vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đông hôi 
hướng quả vị giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng, mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô 
tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tỉnh đồng hồi hướng quả 
vị giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa, mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng 
làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác 
ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập hạnh đại Bồ-tát, mà dùng vô sở đắc làm 
phương tiện, vô tướng làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng 
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; tùy theo sự tu tập quả vị giác ngộ 
cao tột, mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương 
tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. 
Lại nữa, Kiều Thi Ca! Đại Bồ-tát Đại-thừa tân học, nên đối với 
khắp vô số, vô lượng, vô biên thế giới trong mười phương, trong mỗi 
thế ĐIỚI đều có vô số, vô lượng, vô biên đoạn trừ con đường các hữu, 
dứt tuyệt con đường hý luận, bỏ các gánh nặng, dẹp gai xóm làng, làm 
sạch các kiết hữu, đầy đủ chánh trí, tâm hoàn toàn giải thoát, khéo 
thuyết pháp yếu. Giới uân, định uân, tuệ uân, giải thoát uân, giải thoát 
tri kiến uấn đã thành tựu và các loại công đức đã làm của tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đắng Giác và các đệ tử cùng với các thiện căn đã gieo 
trông của các nơi như là thiện căn đã gieo trồng của dòng dõi lớn Sát- 
đế-lợi, dòng dõi lớn Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi 
lớn Cư sĩ v.v... hoặc thiện căn đã gieo trồng của chúng trời Tứ-đại- 
vương, trời Ba-mươi-ba, trời Dạ-mạ, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, 
trời Tha-hóa-tự-tại, hoặc thiện căn đã gieo trồng của trời Phạm-chúng, 
trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời Thiểu- 
Quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tinh, trời Tịnh, trời 
Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời Quảng, trời Thiểu- 


314 


Tập 04, Quyền 169, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả, hoặc thiện căn đã gieo 
trồng của trời Vô-phiễn, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện- 
kiến, trời Sắc-cứu-cánh v.v... tất cả những thiện căn như thế tập hợp 
lại, cân nhắc, suy lường, khởi ngay sự so sánh, thì đối với các thiện 
căn khác, tâm tùy hỷ là tối thắng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là 
cao cả, là không gì cao hơn, không gì bằng, không gì hơn. Lại dùng sự 
tùy hỷ như thế cùng làm các sự nghiệp phước đức, cùng với tất cả hữu 
tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. 

Lúc bây giờ, Bồ-tát Di Lặc hỏi cụ thọ Thiện Hiện: Thưa Đại 
đức! Đại Bồ-tát Đại-thừa tân học, nếu nghĩ về công đức của Phật và 
chúng đệ tử cùng thiện căn đã gieo trồng của trời, người v.v... tất cả 
thiện căn như thế, nhóm tụ lại, cân nhắc suy lường, khởi ngay sự so 
sánh thì đối với các thiện căn khác, tâm tùy hỷ là tối thắng, là tôn quí, 
là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì cao hơn, không gì bằng, 
không øì hơn. Lại dùng thiện căn tùy hỷ như thế cùng với các hữu tình 
đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì đại Bồ-tát ấy vì sao chăng 
rơi vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: Thưa Đại sĩ! Nếu đại Bồ-tát đối với 
công đức có được đối với sự niệm Phật và chúng đệ tử, chăng khởi lên 
tưởng về công đức của chư Phật và chúng đệ tử; đối với các thiện căn 
đã gieo trồng của trời, người v.v... chăng khởi tưởng thiện căn của 
trời, người v.v... đối với tâm đã đit khởi sự tùy hỷ hỗi hướng quả vị 
giác ngộ cao tột, cũng lại chăng khởi tưởng về tâm tủy hỷ hồi hướng 
quả vị giác ngộ cao tột, thì đại Bồ-tát ây, đã khởi sự tùy hỷ hồi hướng 
không có tưởng điên đảo, không có tâm điên đảo, không có kiến điên 
đảo. Nếu đại Bồ-tát đối với công đức đã có về sự niệm Phật và chúng 
đệ tử và tướng công đức của Phật, đệ tử; đối với thiện căn đã Ø1eO 
trồng của trời, người v.v... giữ lấy tướng thiện căn của trời, người 
v.v... đó; đối với tâm đã phát khởi sự tùy hý hồi hướng quả vị giác ngộ 
cao tột, giữ lẫy tướng của tâm đã phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng quả vị 
giác ngộ cao tột thì đại Bồ-tát ấy, đã khởi sự tùy hý hồi hướng có 
tưởng điên đảo, có tâm điên đảo, có kiến điên đảo. 

Lại nữa, thưa Đại sĩ! Nếu đại Bồ-tát dùng tâm tùy hỷ như thế, 
nghĩ về công đức thiện căn của tất cả các đức Phật và chúng đệ tử, biết 
đúng đắn tâm này là tận diệt ly biến, chẳng phải là năng tùy hỷ; biết 
đúng đắn tánh của pháp â ấy cũng vậy, chăng phải là sở tùy hỷ; lại hiểu 
đúng đắn tâm năng hồi hướng, tánh pháp cũng vậy, chăng phải là năng 
hồi hướng và hiểu đúng đắn pháp sở hồi hướng, tánh nó cũng vậy, 
chăng phải là sở hồi hướng; và nếu có người có khả năng y vào điều 


315 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đã nói ấy mà tùy hý hồi hướng là chánh, chăng phải tà, đại Bồ-tát ấy 
đều nên như vậy, tùy hỷ hồi hướng. 

Lại nữa, thưa Đại sĩ! Nếu đại Bồ-tát, đối với tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại, từ sơ phát tâm đến đắc 
quả vị giác ngộ cao tột, cho đến pháp diệt, công đức có được ở khoảng 
giữa, hoặc đệ tử Phật và các Độc-giác y Phật pháp ây mà khởi thiện 
căn; hoặc các phàm phu nghe sự thuyết pháp ây mà trồng căn lành; 
hoặc các long thần, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-trà, 
Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc- -già, nhơn phi nhơn v.v... nghe sự thuyết 
pháp ấy mà trồng căn lành; hoặc dòng dõi lớn Sát-đế-lợi, dòng dõi lớn 
Bà-la-môn, dòng dõi lớn Trưởng giả, dòng dõi lớn Cư sĩ v.v... nghe sự 
thuyết pháp ấy mà trồng căn lành; hoặc chúng trời Tứ-đại-vương, trời 
Ba-mươi-ba, trời Dạ-mạ, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc-biễn-hóa, trời Tha- 
hóa-tự-tại nghe sự thuyết pháp ấy mà trồng căn lành; hoặc trời Phạm- 
chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời Quang, trời 
Thiểu- -Quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, trời Tịnh, 
trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời Quảng, trời 
Thiểu- -quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả nghe sự thuyết 
pháp ấy mà trồng căn lành; hoặc trời Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời 
Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Săc-cứu-cánh nghe sự thuyết pháp ấy 
mà trông căn lành; hoặc thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nghe pháp 
đã thuyết, phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, siêng tu đủ các 
hạnh Bỏ-tát, như vậy, nhóm tụ lại tất cả, cân nhắc, suy lường, khởi 
ngay sự so sánh, thì đối với các thiện căn khác, tâm tùy hý là tối 
thắng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì cao hơn, 
là không gì bằng, không gì hơn. Lại dùng thiện căn tùy hỷ như thế 
cùng với các hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, ngay 
lúc ấy, hoặc là hiểu đúng đăn các pháp năng tùy hý hồi hướng là tận 
diệt ly biến, các pháp sở tùy hỷ hồi hướng, tự tánh đều là không. Tuy 
hiểu như vậy, mà luôn luôn tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. 
Lại ngay khi ấy, hoặc hiểu đúng đắn hoàn toàn không có pháp để có 
thê luôn luôn tùy hỷ hồi hướng đối với pháp. Vì sao? Vì tự tánh của 
tất cả các pháp đều là không, trong cái không hoàn toàn không có 
pháp năng, sở tùy hỷ hồi hướng. Tuy biết như vậy, mà luôn luôn tùy 
hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; đại Bồ-tát ấy, hoặc luôn luôn tùy 
hỷ hồi hướng như thế, mà tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tu hành tịnh 
lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa, không có tưởng 
điên đảo, không có tâm điên đảo, không có kiến điên đảo. Vì sao? Vì 
đại Bồ-tát ấy, đối với tâm tùy hỷ chắng sanh chấp trước, đối với thiện 


316 


Tập 04, Quyền 169, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


căn công đức tùy hỷ cũng chăng chấp trước; đối với tâm hồi hướng 
chăng sanh chấp trước, đối với sở hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột 
cũng chẳng chấp trước, đối tâm hồi hướng chẳng sanh chấp trước, đối 
với sở hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng chấp trước. Do 
không chấp trước nên chăng rơi vào điên đảo. Đại Bồ-tát đã khởi tâm 
tùy hý hồi hướng như thế gọi là sự tùy hỷ hồi hướng vô thượng. 


Quyền Thứ 169 
HEAT 


317 


03 


Lại nữa, thưa Đại sĩ! Nếu đại Bồ-tát đối với sự tu hành làm các 
sự nghiệp phước đức thì biết đúng đắn là lìa sắc, lìa thọ, tưởng, hành, 
thức; biết đúng đắn là lìa nhãn xứ, lìa nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ; biết 
đúng đắn là lìa sắc xứ, lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; biết đúng 
đắn là lìa nhãn giới, lìa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra; biết đúng đắn là lìa nhĩ giới, lìa 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra; biết đúng đắn là lìa tỷ giới, lìa hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; biết đúng đăn là lìa 
thiệt giới, lìa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra; biết đúng đắn là lìa thân giới, lìa xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; biết 
đúng đẫn là lìa ý giới, lìa pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra; biết đúng đắn là lìa địa giới, lìa thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới; biết đúng đắn là lìa vô minh, lìa hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não; biết đúng đắn là lìa bố thí Ba-la-mật-đa, lìa tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; biết đúng đắn là lìa pháp 
không nội, lìa pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không. bốn 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; biết đúng đắn là 
lia chơn như, lỉa pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng 
đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; biết đúng đắn là lìa Thánh 
đề khổ, lìa Thánh đề tập, diệt, đạo; biết đúng đăn là lìa bốn tịnh lự, lìa 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc; biết đúng đăn là lìa tám giải thoát, lìa 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; biết đúng đắn là lìa bốn 
niệm trụ, lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ 
đăng giác, tám chi thánh đạo; biết đúng đẫn là lìa pháp môn giải thoát 
không, lìa pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; biết đúng đăn là 
la năm loại mắt, lìa sáu phép thần thông; biết đúng đắn là la mười lực 
Phật, lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; biết đúng đắn là lìa pháp 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không quên mất, lìa tánh luôn luôn xả; biết đúng đắn là lìa trí nhất 
thiết, lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng: biết đúng đắn là lìa tất cả 
pháp môn Đả-la-ni, lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa; biết đúng đăn là 
lia hạnh đại Bồ-tát; biết đúng đắn là lìa quả vị giác ngộ cao tột của 
Phật. Đại Bồ-tát ấy đối với việc tu hành làm các sự nghiệp phước đức, 
biết đúng đắn như thế là có khả năng tùy hỷ đúng đắn hồi hướng quả 
VỊ giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, thưa Đại đức! Nếu đại Bồ-tát biết đúng đắn việc tu 
hành tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức thì xa lìa tự tánh của 
việc tu hành tùy hý cùng làm các sự nghiệp phước đức; biết đúng đắn 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, xa lìa tự tánh Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác; biết đúng đắn công đức của Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác, xa lìa tự tánh công đức của Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác; biết 
đúng đắn Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, xa lìa tự tánh Thanh-văn, Độc- 
giác, Bồ-tát; biết đúng đắn căn lành đã tu của Thanh-văn, Độc-giác, 
Bồ-tát, xa lìa tự tánh căn lành của Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát; biết 
đúng đắn tâm Bỏ-đề, xa lìa tự tánh tâm Bồ-đẻ; biết đúng đắn tâm hồi 
hướng, xa lìa tự tánh tâm hồi hướng; biết đúng đắn sự hồi hướng của 
quả vị giác ngộ cao tột, xa lia tự tánh sự hồi hướng của quả vị giác 
ngộ cao tột; biết đúng đắn Bát-nhã-ba-la-mật-đa, xa lìa tự tánh Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa; biết đúng đắn tịnh lự, tinh tắn, an nhẫn, tịnh giới, bố 
thí Ba-la-mật-đa, xa lìa tự tánh tịnh lự, tinh tắn, an nhẫn, tịnh giới, bố 
thí Ba-la-mật-đa; biết đúng đắn pháp không nội, xa lìa tự tánh pháp 
không nội; biết đúng đắn pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh, xa lìa tự tánh pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh; biết đúng đắn chơn như, xa lìa tự tánh chơn như; biết đúng 
đắn pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì, xa lìa tự tánh pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì; biết đúng đắn Thánh đề khổ, xa lìa tự tánh Thánh để 
khổ; biết đúng đắn Thánh đề tập, diệt, đạo, xa lia tự tánh Thánh đề tập, 
diệt, đạo; biết đúng đắn bốn tịnh lự, xa lìa tự tánh bốn tịnh lự; biết 
đúng đắn bốn vô lượng, bốn định vô sắc, xa lìa tự tánh bốn vô lượng, 


320 


Tập 04, Quyền 170, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


bốn định vô sắc; biết đúng đắn tám giải thoát, xa lìa tự tánh tám giải 
thoát; biết đúng đắn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, xa 
lia tự tánh tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; biết đúng 
đắn là bốn niệm trụ, xa lìa tự tánh bốn niệm trụ; biết đúng đắn bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo, xa lìa tự tánh bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh 
đạo; biết đúng đắn pháp môn giải thoát không, xa lìa tự tánh pháp môn 
giải thoát không; biết đúng đắn pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện, xa lìa tự tánh pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; biết 
đúng đắn năm loại mắt, xa lìa tự tánh năm loại mắt; biết đúng đắn sáu 
phép thần thông, xa lìa tự tánh sáu phép thần thông; biết đúng đắn 
mười lực Phật, xa lìa tự tánh mười lực Phật; biết đúng đắn bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, xa lìa tự tánh bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng: biết đúng đắn pháp không quên 
mắt, xa lìa tự tánh pháp không quên mất; biết đúng đắn tánh luôn luôn 
xả, xa lìa tự tánh tánh luôn luôn xả; biết đúng đắn trí nhất thiết, xa lìa 
tự tánh trí nhất thiết; biết đúng đắn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, 
xa lìa tự tánh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; biết đúng đắn tất cả 
pháp môn Đà-la-m, xa lìa tự tánh tất cả pháp môn Đà-la-mi; biết đúng 
đắn tất cả pháp môn Tam-ma-địa, xa lỉa tự tánh tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa; biết đúng đắn hạnh đại Bồ-tát, xa lìa tự tánh hạnh đại Bồ-tát; 
biết đúng đắn quả vị giác ngộ cao tột của Phật, xa lìa tự tánh chư quả 
vị giác ngộ cao tột của Phật. Đại Bỏ-tát ấy tu hành ly tánh Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa như thế, thì có khả năng tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa, thưa Đại sĩ! Chư đại Bồ-tát, đối với thiện căn công đức 
của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã Niết-bàn và đệ tử, nếu 
muốn phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì nên 
khởi sự tùy hỷ hồi hướng thế này, nghĩa là nghĩ như thế này: Như chư 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử đều đã diệt độ thì công 
đức thiện căn cũng lại như vậy. Tâm đã phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng 
quả vị giác ngộ cao tột của ta và sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, 
tánh của nó cũng vậy. Sự tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột như 
thế là không có tưởng điên đảo, không có tâm điên đảo, không có kiến 
điên đảo. Nếu đại Bồ-tát dùng thủ tướng làm phương tiện tu hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa, đối với tất cả công đức thiện căn của Phật và đệ tử 
Ấy, giữ lấy tướng tùy hý hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì đó là 
chăng phải thiện tùy hỷ hồi hướng; dùng công đức thiện căn của chư 


321 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Phật và đệ tử trong quá khứ, giữ lấy cảnh giới phi tướng vô tướng, đại 
Bồ-tát ấy, dùng ý niệm thủ tướng mà phát khởi tùy hỷ hồi hướng quả 
vị giác ngộ cao tột, vì vậy nên chăng phải là thiện tùy hỷ hồi hướng. 
Do nhân duyên này mà bị rơi vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến 
điên đảo. Nếu đại Bồ-tát, chẳng dùng thủ tướng làm phương tiện tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với tất cả công đức thiện căn của Phật 
và đệ tử ấy, lìa tướng tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, vì vậy 
nên gọi là thiện tùy hỷ hồi hướng. Do nhân duyên này, đại Bồ-tát ấy 
tùy hý hồi hướng lìa tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

Lúc bấy giờ, đại Bồ-tát Di Lặc hỏi cụ thọ Thiện Hiện: Thưa Đại 
đức! Vì sao đại Bồ-tát đối với công đức thiện căn của chư Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác và chúng đệ tử, tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp 
phước đức đều chăng thủ tướng, mà có khả năng tùy hý hồi hướng quả 
VỊ giác ngộ cao tột? 

Cụ thọ Thiện Hiện đáp: Thưa Đại sĩ! Nên biết, trong sự học 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát có những phương tiện thiện xảo 
như thế, tuy chẳng thủ tướng mà thành tựu được; chắng phải lìa Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa mà có khả năng phát khởi tùy hỷ cùng làm các sự 
nghiệp phước đức, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. 

Đại Bồ-tát Di Lặc nói: Thưa Đại đức Thiện Hiện! Chớ nói như 
vậy. Vì sao? Vì trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm, tất cả công 
đức thiện căn của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử đều 
không có sở hữu, chẳng thể năm bắt được. Các sự phước tùy hỷ đã 
làm cũng không có sở hữu, chắng thể nắm bắt được; sự phát tâm hồi 
hướng quả vị giác ngộ cao tột cũng không có sở hữu, chăng thể nắm 
bắt được. Trong đó, đại Bồ-tát khi tu hành hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
nên quán thế này: Công đức thiện căn của chư Phật và chúng đệ tử 
trong quá khứ, tánh đều đã diệt; các sự nghiệp tùy hỷ phước đã làm, 
sự phát tâm hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, tánh đu tịch diệt. Nếu 
ta đối với công đức thiện căn của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác và chúng đệ tử ấy, mà thủ tướng phân biệt và đối với các sự 
nghiệp phước đức đã tùy hỷ cùng làm, sự phát tâm hồi hướng quả vị 
giác ngộ cao tột mà thủ tướng phân biệt; dùng thủ tướng phân biệt ấy 
làm phương tiện, phát khởi hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì chư 
Phật Thế Tôn đều không hứa khả. Vì sao? Vì đối với chư Phật Thế 
Tôn và chúng đệ tử đã diệt độ, mà thủ tướng phân biệt tùy hý hồi 
hướng quả vị giác ngộ cao tột, là có sở đắc lớn. Vì vậy nên đại Bồ-tát 
muốn đối với công đức thiện căn của chư Phật và chúng đệ tử, phát 
khởi sự tùy hý hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột một cách đúng đắn, 


322 


Tập 04, Quyền 170, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


thì chẳng nên ở trong đó, khởi lên cái hữu sở đắc, thủ tướng phân biệt, 
tùy hỷ hồi hướng; nếu ở trong đó khởi lên cái hữu sở đắc, thủ tướng 
phân biệt, tùy hỷ hồi hướng thì Phật chăng nói những người kia có lợi 
lớn. Vì sao? Vì tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy là vọng tưởng phân 
biệt, xen lẫn độc dược. Thí như có thức ăn, tuy đủ mùi vị, màu sắc 
ngon lành nhưng có lẫn độc dược, người ngu không biết, tham lam lẫy 
ăn; tuy lúc đầu vừa ý hoan hỷ, khoái lạc, nhưng sau, thức ăn tiêu hóa 
bị chịu các khổ, hoặc Suýt chết, hoặc mất mạng. Loại Bồ-đặc-già-la 
như thế là chăng khéo thọ trì, chẳng khéo quán sát, chẳng khéo đọc 
tụng, chăng biết rõ nghĩa, mà bảo với chủng tánh Đại-thừa: Đến đây! 
Thiện nam tử! Ngươi đối với tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở 
quá khứ, vị lai và hiện tại, từ sơ phát tâm cho đến khi đắc quả vị giác 
ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm mầu độ vô lượng chúng sanh, đã 
nhập Vô-dư-y Niết-bàn cho đến khi pháp diệt, ở khoảng giữa ấy, hoặc 
thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi tu hành tịnh lự, tinh tắn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí 
Ba-la-mật-đa; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi trụ pháp không nội; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa 
nhóm, đang chứa nhóm khi trụ pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm 
khi trụ chơn như; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang 
chứa nhóm khi trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh 
chăng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; hoặc thiện căn đã chứa 
nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi trụ Thánh đề khổ; hoặc 
thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi trụ 
Thánh đề tập, diệt, đạo; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi tu bốn tịnh lự; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ 
chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; 
hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu 
tám giải thoát; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang 
chứa nhóm khi tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; hoặc 


323 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu bốn 
niệm trụ; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ 
đăng giác, tám chi thánh đạo; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa 
nhóm, đang chứa nhóm khi tu pháp môn giải thoát không; hoặc thiện 
căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa 
nhóm, đang chứa nhóm khi tu năm loại mắt; hoặc thiện căn đã chứa 
nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu sáu phép thần thông: 
hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu 
mười lực Phật; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang 
chứa nhóm khi tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng; hoặc thiện căn 
đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu pháp không 
quên mất; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi tu tánh luôn luôn xả; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa 
nhóm, đang chứa nhóm khi tu trí nhất thiết; hoặc thiện căn đã chứa 
nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng: hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa 
nhóm khi tu tất cả pháp môn Đà-la-mi; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, 
sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi tu tất cả pháp môn Tam-ma-địa; 
hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm khi 
nghiêm tịnh cõi Phật; hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm khi thành tựu hữu tình; hoặc giới uẫn, định uấn, tuệ 
uấn, giải thoát uân, giải thoát tri kiến uẫn và tất cả vô số, vô lượng, vô 
biên công đức khác của chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác; hoặc tất 
cả thiện căn hữu lậu, vô lậu của đệ tử Phật; hoặc công đức của chư 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác đã, sẽ và đang thọ ký cho quả vị Độc- 
giác, trời, người v.v... hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, 
đang chứa nhóm của trời, rồng, Dược-xoa, Kiên-đạt-phược, A-tô-lạc, 
Yết-lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc-già, nhơn phi nhơn v.v... hoặc 
thiện căn đối với các công đức phát khởi tùy hỷ hồi hướng của thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... Tất cả như thế, đều nhóm tụ lại, cân 
nhắc, suy lường, hiện tiền tùy hỷ, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi 
hướng quả vị giác ngộ cao tột. Sự tùy hỷ hồi hướng đã nói như thế, là 
dùng hữu sở đắc, thủ tướng phân biệt làm phương tiện, như thức ăn 
lẫn chất độc, trước lợi sau hại, cho nên đây chắng phải là thiện tùy hỷ 
hồi hướng. Vì sao? Vì dùng hữu sở đắc, thủ tướng phân biệt mà phát 
khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, có nhân, có duyên, có tác ý, có hý luận, 


324 


Tập 04, Quyền 170, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


chăng tương ưng Bát-nhã-ba-la-mật-đa, vì nó có lẫn chất độc, tức là 
hủy báng Phật, chẳng theo lời Phật dạy, chẳng theo pháp đã nói. 
Chủng tánh Bổ-đặc-già-la của Bồ-tát chăng nên theo điều đã nói đó 
mà tu học. Vì vậy nên, thưa Đại đức! Nên nói Bồ-tát thừa trụ như thế 
nào? Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... nên đối với công đức thiện 
căn tùy hỷ hồi hướng của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng đệ 
tử trong quá khứ, vị lai, hiện tại ở mười phương thế giới đó là các đức 
Phật ấy từ sơ phát tâm đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyên 
pháp luân nhiệm mầu, độ vô lượng chúng sanh, đã nhập Vô-dư-y 
Niết-bàn ... cho đến pháp diệt, ở giữa khoảng ấy, hoặc các thiện căn 
đã chứa thêm! khi tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa; hoặc các thiện căn đã 
chứa nhóm khi tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật- 
đa; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi trụ pháp không nội; hoặc các 
thiện căn đã chứa nhóm khi trụ pháp không ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; hoặc các thiện 
căn đã chứa nhóm khi trụ chơn như; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm 
khi trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đôi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi trụ 
Thánh đề khô; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi trụ Thánh đề tập, 
diệt, đạo; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu bốn tịnh lự; hoặc 
các thiện căn đã chứa nhóm khi tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc; 
hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu tám giải thoát; hoặc các thiện 
căn đã chứa nhóm khi tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu bốn niệm trụ; hoặc các 
thiện căn đã chứa nhóm khi tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đăng giác, tám chi thánh đạo; hoặc các thiện căn đã 
chứa nhóm khi tu pháp môn giải thoát không; hoặc các thiện căn đã 
chứa nhóm khi tu pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; hoặc các 
thiện căn đã chứa nhóm khi tu năm loại mắt; hoặc các thiện căn đã 
chứa nhóm khi tu sáu phép thần thông; hoặc các thiện căn đã chứa 
nhóm khi tu mười lực Phật; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc các thiện căn đã chứa 


325 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nhóm khi tu pháp không quên mất; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm 
khi tu tánh luôn luôn xả; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu trí 
nhất thiết; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng: hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu tất cả pháp 
môn Đà-la-ni; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi nghiêm tịnh cõi 
Phật; hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi thành thục hữu tình; hoặc 
giới uấn, định uần, tuệ uân, giải thoát uân, giải thoát tri kiến uẫn và tất 
cả vô số, vô lượng, vô biên công đức khác của chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác; hoặc tất cả thiện căn hữu lậu, vô lậu của đệ tử Phật; 
hoặc công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã, đang, sẽ 
thọ ký cho quả vị Độc-giác, trời, người v.v... hoặc các thiện căn đã 
chứa nhóm của trời, rồng, Dược-xoa, Kiển- đạt- -phược, A-tố-lạc, Yết- 
lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc- -g1à, nhơn phi nhơn v.v... hoặc thiện 
căn đối với các công đức phát khởi tùy hỷ hồi hướng của thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... trụ Bồ-tát 
thừa, đối với công đức thiện căn đó, phát khởi tùy hý hồi hướng quả vị 
giác ngộ cao tột như thế nào? 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Thưa Đại sĩ! Các thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v... trụ Bồ-tát thừa, tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, nếu 
muốn chăng hủy báng chư Phật Thế Tôn khi phát tâm tùy hỷ hồi 
hướng, thì nên nghĩ thế này: Như chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
dùng Phật trí vô thượng hiểu rõ, biết khắp các thiện căn công đức, có 
loại như vậy, có thể như vậy, có tướng như vậy, có pháp như vậy, để 
mà tùy hỷ; ta nay cũng nên tùy hỷ như thế. Lại như chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác dùng Phật trí vô thượng hiểu rõ, biết khắp, nên 
dùng các sự nghiệp phước đức như thế hồi hướng quả vị giác ngộ cao 
tột; ta nay cũng nên hồi hướng như thế. Các thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... trụ Bồ-tát thừa, đối với thiện căn công đức của chư Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, nên khởi sự tùy hỷ hồi hướng 
như thế. Nếu khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế, thì tức là chẳng hủy 
báng Phật, theo lời Phật dạy, theo pháp Phật nói. Đại Bồ-tát ấy, tâm 
tùy hỷ hồi hướng như vậy, chắng lẫn chất độc, cuối cùng đạt đến quả 
VỊ giác ngộ cao tột ngọt ngào. 

Lại nữa, thưa Đại sĩ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... trụ 
Bồ-tát thừa tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đối với thiện căn công đức 
của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và các đệ tử, nên khởi sự tùy 
hỷ hồi hướng như thế này: Như sắc chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, 


326 


Tập 04, Quyền 170, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như thọ, tưởng, hành, thức chăng 
đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng 
phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như 
nhãn xứ chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chắng đọa tam 
giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên 
như vậy; như nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng đọa ba Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như sắc xứ chăng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ chắng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã 
chăng đọa tam giới thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi 
hướng cũng nên như vậy; như nhãn giới chăng đọa Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chăng đọa 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chăng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như nhĩ 
ĐIỚI chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới 
thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã 
chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hồi 
hướng cũng nên như vậy; như tỷ giới chắng đọa Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; đã chắng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; như hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chăng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như thiệt giới 
chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã 
chăng đọa tam giới thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi 
hướng cũng nên như vậy; như thân giới chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chăng đọa 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải 


327 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như ý 
giới chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa tam giới 
thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa 
tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng 
nên như vậy; như địa giới chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; 
đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ 
hồi hướng cũng nên như vậy; như thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa tam giới thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như vô minh chàn6 đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng 
đọa tam giới thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chăng đọa Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; đã chắng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; như bố thí Ba-la-mật-đa 
chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa tam giới thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như 
vậy; như pháp không nội chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; 
đã chăng đọa tam giới thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ 
hồi hướng cũng nên như vậy; như pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới 
thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như chơn như chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã 
chăng đọa tam giới thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hồi 
hướng cũng nên như vậy; như pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư 
vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng đọa 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải 


328 


Tập 04, Quyền 170, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như 
Thánh đề khô chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa 
tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng 
nên như vậy; như Thánh để tập, diệt, đạo chăng đọa Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như bốn tịnh lự chẳng 
đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng 
phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy 
hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như tám giải thoát chăng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa tam giới thì chăng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng đọa Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như bốn niệm trụ chăng 
đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chăng 
phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hy hồi hướng cũng nên như vậy; như 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ đẳng giác, 
tám chi thánh đạo chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chắng 
đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng 
cũng nên như vậy; như pháp môn giải thoát không chắng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, 
tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; như năm loại mắt chăng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; như sáu phép 
thần thông chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa 
tam giới thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng 
nên như vậy; như mười lực Phật chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy 
hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới 
thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như pháp không quên mất chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy 


329 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như tánh luôn luôn xả chắng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như trí nhất 
thiết chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới 
thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chăng đọa Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chăng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hý hồi hướng cũng nên như vậy; như tất cả pháp môn Đà- 
la-n chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa tam giới 
thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như tất cả pháp môn Tam-ma-địa chăng đọa Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như giới uân chăng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như định uân, 
tuệ uân, giải thoát uân, giải thoát tri kiến uân chăng đọa Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như Dự-lưu quả chăng 
đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng 
phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hy hồi hướng cũng nên như vậy; như 
Nhất-lai quả, Bắất-hoàn quả, A-la-hán quả chăng đọa Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như quả vị Độc-giác 
chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chẳng đọa tam giới thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy; như các hạnh đại Bồ-tát chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy 
hỷ hồi hướng cũng nên như vậy; như quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; đã chăng đọa tam giới 
thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như 
vậy. Vì sao? Vì như các pháp ấy tự tánh là không, nên chẳng đọa tam 
giới, chẳng phải thuộc về ba đời, tùy hỷ hồi hướng cũng lại như vậy, 
đó là vì chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác tự tánh là không, nên 
chăng đọa tam giới, chẳng phải thuộc về ba đời; vì công đức của chư 
Phật tự tánh là không, nên chăng đọa tam giới, chăng phải thuộc về ba 
đời; vì Thanh-văn, Độc-giác và trời, người v.v... tự tánh là không, nên 
chăng đọa tam giới, chăng phải thuộc về ba đời; vì các thiện căn Ấy, tự 
tánh là không, nên chăng đọa tam giới, chẳng phải thuộc về ba đời; vì 
tùy hý ấy, tự tánh là không, nên chẳng đọa tam giới, chăng phải thuộc 


330 


Tập 04, Quyền 170, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


về ba đời; vì pháp sở hồi hướng, tự tánh là không, nên chẳng đọa tam 
giới, chăng phải thuộc về ba đời; vì người năng hồi hướng, tự tánh là 
không, nên chẳng đọa tam giới, chăng phải thuộc về ba đời. Nếu đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thì biết như thật sắc chăng đọa 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật thọ, tưởng, hành, thức 
chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chắng đọa tam 
giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì 
chăng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm 
phương tiện, phát sanh tùy hý hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Vì các pháp sắc v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì 
không có sở hữu, chăng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ 
hồi hướng cái không có sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba- la- 
mật-đa thì biết như thật nhãn xứ chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; biết như thật nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng đọa Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đều chắng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu tướng 
kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh hồi 
hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp nhãn xứ v.v... tự tánh 
bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chăng thê dùng pháp 
không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ- 
tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật sắc xứ chăng đọa 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI; biết như thật thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ chắng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng 
đọa ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba 
đời thì chẳng thê dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm 
phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Vì pháp sắc xứ v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì 
không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hý hồi 
hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì biết như thật nhãn giới chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; 
biết như thật sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới. Nếu đều chăng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. 
Nếu chẳng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu tướng kia làm phương 
tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hÿ hồi hướng quả vị 
giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp nhãn giới v.v... tự tánh bất sanh. 
Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thê đùng pháp không sở 
hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật nhĩ giới chẳng đọa Dục giới, 


331 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng đọa Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đều chăng đọa ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu tướng kia 
làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh sự tùy hỷ hồi 
hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp nhĩ giới v.v... tự tánh 
bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chăng thể dùng pháp 
không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát 
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật tỷ giới chăng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng đọa Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đều chắng đọa ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia 
làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi 
hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp tỷ giới v.v... tự tánh 
bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chăng thể dùng pháp 
không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát 
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật thiệt giới chăng đọa 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu 
tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh sự 
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp thiệt giới v.v... tự 
tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chăng thể dùng 
pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật thân giới chẳng 
đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật xúc giới, thân thức 
giới, và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chăng 
đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chăng đọa ba cõi thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chẳng 
thê dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, 
phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
thân giới v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, 
chăng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở 
hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật ý 
giới chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới: biết như thật pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc củng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi 


332 


Tập 04, Quyền 170, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì 
chăng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm 
phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Vì pháp ý giới v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì 
không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hý hồi 
hướng cái không sở hữu. 


Quyền Thứ 170 
HEAT 


333 


04 


Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật 
địa giới chăng đọa Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc giới; biết như thật thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới. Nếu đều chăng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. 
Nếu chẳng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu tướng kia làm phương 
tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị 
giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp địa giới v.v... tự tánh bất sanh. Nếu 
pháp bất sanh thì không sở hữu, chăng thể dùng pháp không sở hữu 
kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật vô minh chăng đọa Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới; biết như thật hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng đọa Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu 
tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy 
hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp vô minh v.v... 
tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chăng thê dùng 
pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật bố thí Ba-la-mật- 
đa chắng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa chăng đọa Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu 
tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tủy 
hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp bố thí Ba-la- 
mật-đa v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, 
chăng thê dữ” pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở 
hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật 
pháp không nội chắng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như 
thật pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chăng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chăng đọa ba cõi thì chẳng phải 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu 
tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy 
hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp không nội v.v.. 

tự tánh bất sanh. Nếu pháp bắt sanh thì không sở hữu, chẳng thê dùng 
pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật chơn như chẳng 
đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI; biết như thật pháp giới, pháp tánh, 
tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI. Nếu đều chẳng đọa ba 
cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì 
chăng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm 
phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Vì pháp chơn như v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì 
không sở hữu, chăng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hý hồi 
hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì biết như thật Thánh đế khổ chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; biết như thật Thánh để tập, diệt, đạo chẳng đọa Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới. Nếu đều chăng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Nếu chắng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia 
làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi 
hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp Thánh đề khổ v.v... tự 
tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chắng thể dùng 
pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại 
Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật bốn tịnh lự 
chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI; biết như thật bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều 
chăng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng 
phải ba đời thì chăng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở 
đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao 
tột. Vì sao? Vì pháp bốn tịnh lự v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất 
sanh thì không sở hữu, chăng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ 
hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thì biết như thật tám giải thoát chăng đọa Dục giới, Sắc gIỚI, 
Vô sắc giới; biết như thật tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chẳng 
thê dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, 
phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 


336 


Tập 04, Quyền 171, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


tám giải thoát v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở 
hữu, chăng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái 
không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết 
như thật bốn niệm trụ chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết 
như thật bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ 
đăng giác, tám chi thánh đạo chăng đọa Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc 
giới. Nếu đều chăng đọa ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. 
Nếu chăng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương 
tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị 
giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp bốn niệm trụ v.v... tự tánh bất sanh. 
Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở 
hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật pháp môn giải thoát không 
chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
chăng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, 
hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không v.v... tự tánh bất 
sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chăng thê dùng pháp không 
sở hữu kia tùy hý hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật năm loại mắt chăng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật sáu phép thần thông chẳng 
đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chẳng 
thê dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, 
phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
năm loại mắt v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bắt sanh thì không sở 
hữu, chăng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái 
không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la- mật-đa thì biết 
như thật mười lực Phật chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI; biết 
như thật bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đai từ, đại bị, 
đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chăng đọa Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc ĐIỚI. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu tướng kia 
làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi 
hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp mười lực Phật v.v... tự 
tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chăng thể dùng 
pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại 


337 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, biết như thật pháp không quên 
mất chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật tánh luôn 
luôn xả chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa 
ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời 
thì chăng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm 
phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất 
sanh thì không sở hữu, chăng thê dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ 
hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thì biết như thật trí nhất thiết chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc ĐIỚI; biết như thật trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải 
quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chăng thê dùng hữu 
tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy 
hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp trí nhất thiết 

v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chắng thê 
dùng pháp không sở hữu kia tùy hý hồi hướng cái không sở hữu. Nếu 
đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật tất cả pháp 
môn Đà-la-ni chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới; biết như thật 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới. Nếu đều chăng đọa ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. 
Nếu chăng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương 
tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị 
giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni v.v... tự tánh bất 

sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thê dùng pháp không 
sở hữu kia tùy hý hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật ĐIỚI uấn chẳng đọa Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI; biết như thật định uấn, tuệ uấn, giải thoát uân, 
giải thoát trị kiến uân chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu 
đều chăng đọa ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
chăng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, 
hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp giới uẩn v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp 
bất sanh thì không sở hữu, chẳng thê dùng pháp không sở hữu kia tùy 
hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thì biết như thật Dự-lưu quả chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới; biết như thật Nhất-lai quả, Bắt-hoản quả, A-la-hán quả chẳng 
đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì 
chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chẳng 


338 


Tập 04, Quyền 171, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, 
phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp 
Dự-lưu quả v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở 
hữu, chăng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hy hồi hướng cái 
không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết 
như thật quả vị Độc-giác chẳng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
Nếu chăng đọa ba cõi thì chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
chăng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, 
hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp quả vị Độc-giác tự tánh bất sanh. Nếu 
pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thê dùng pháp không sở hữu 
kia tùy hý hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật các hạnh đại Bồ-tát chăng đọa Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Nếu chăng đọa ba cõi thì chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chăng phải ba đời thì chăng thể dùng hữu 
tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy 
hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp tất cả hạnh đại 
Bồ-tát v.v... tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, 
chăng thê TH pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở 
hữu. Nếu đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì biết như thật quả 
VỊ giác ngộ cao tột của chư Phật chăng đọa Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chăng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu 
chăng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, 
hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác 
ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tự 
tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng 
pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Đại Bồ-tát 
ây tùy hý hồi hướng như thế, chẳng lẫn các độc, cuối cùng đạt đến quả 
VỊ giác ngộ cao tột ngọt ngào. 

Lại nữa, thưa Đại sĩ! Trụ Bồ-tát thừa, các thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... nêu dùng hữu tướng làm phương tiện, hoặc hữu sở đắc làm 
phương tiện, đối với thiện căn công đức của Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ 
cao tột, thì như vậy là tà tùy hy hồi hướng. Tâm tả tùy hỷ hồi hướng 
này, chăng được chư Phật Thế Tôn khen ngợi, vì tâm tùy hỷ hồi 
hướng như thế chẳng phải là cái mà chư Phật Thế Tôn khen ngợi, 
chăng có khả năng viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; cũng chẳng có khả năng viên mãn bốn tịnh 
lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; cũng chăng có khả năng viên mãn 


339 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; cũng 
chăng có khả năng viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; cũng 
chăng có khả năng viên mãn pháp môn giải thoát không, pháp môn 
giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Do vì chăng có 
khả năng viên mãn bó thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa; chẳng có khả năng viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc; chăng có khả năng viên mãn tắm giải thoát, tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng có khả năng viên 
mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo; chăng có khả năng viên mãn 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, 
nên chẳng có khả năng viên chứng pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; cũng chẳng có khả năng viên chứng chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì; cũng chăng có khả năng viên chứng 
Thánh đế khổ, Thánh để tập, Thánh để diệt, Thánh đế đạo. Do vì 
chăng có khả năng viên chứng pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh; chăng có khả năng viên chứng chơn như, pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì; chẳng có khả năng viên chứng Thánh đề khổ, 
Thánh để tập, Thánh để diệt, Thánh đề đạo nên chăng có khả năng 
viên mãn năm loại mắt, sáu phép. thần thông; cũng chẳng có khả năng 
viên mãn mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng 


340 


Tập 04, Quyền 171, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


chăng có khả năng viên mãn pháp không quên mắt, tánh luôn luôn xả; 
cũng chăng có khả năng viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng; cũng chẳng có khả năng viên mãn tất cả pháp môn Đả-la- 
ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Do vì chăng có khả năng viên mãn 
năm loại mắt, sáu phép thần thông; chẳng có khả năng viên mãn mười 
lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chăng có khả năng viên 
mãn pháp không quên mắt, tánh luôn luôn xả; chăng có khả năng viên 
mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng: chăng có khả 
năng viên mãn tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa, nên chắng có khả năng viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật; cũng 
chăng có khả năng viên mãn thành thục hữu tình. Do vì chắng có khả 
năng viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật; chăng có khả năng viên mãn 
thành thục hữu tình nên chẳng có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ 
cao tột. Vì sao? Vì những vị ấy đã khởi tùy hỷ hồi hướng có lẫn các 
độc. 

Lại nữa, thưa Đại sĩ! Các đại Bồ-tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa, nên nghĩ thế này: Như tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở 
mười phương thế giới, hiểu rõ như thật thiện căn công đức có pháp 
như thế, có thể nương vào pháp ấy mà phát sanh tùy hỷ hồi hướng 
không điên đảo. Ta nay cũng phải nương vào pháp như thế mà phát 
sanh tùy hý hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì đó là phát khởi tùy 
hỷ hồi hướng chơn chánh. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn khen cụ thọ Thiện Hiện: Hay thay! Hay 
thay! Thiện Hiện! Nay ông đã làm việc Phật làm, đó là vì đại Bôồ-tát 
v.v... mà khéo nói tùy hỷ hồi hướng không điên đảo. Sự tùy hỷ hồi 
hướng đã nói như thế là dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc 
làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô diệt làm phương tiện, 
vô nhiễm làm phương tiện, vô tịnh làm phương tiện, vô tánh tự tánh 
làm phương tiện, tự tướng không làm phương tiện, tự tánh không làm 
phương tiện, chơn như làm phương tiện, pháp giới làm phương tiện, 
pháp tánh làm phương tiện, tánh chăng hư vọng làm phương tiện, thật 
tế làm phương tiện. 

Này Thiện Hiện! Giả sử tất cả hữu tình trong Tam thiên đại 
thiên thế giới đều được thành tựu mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thân thông thì theo ý ông thế 
nào? Công đức của các hữu tình ấy nhiều chăng? 

Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệt 
Rất nhiều. 


341 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với thiện căn công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác và các đệ tử, phát khởi tùy hỷ hồi hướng không nhiễm trước, thì 
công đức đạt được, hơn trước rất nhiều. Này Thiện Hiện! Thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế là tối 
thắng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, 
không gì bằng, không gì hơn. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Giả sử tất cả hữu tình trong Tam thiên đại 
thiên thế giới đều đắc quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán, có 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán ấy, suốt đời cung kính cúng dường, tôn trọng khen 
ngợi, dùng vô lượng các thứ y phục, âm thực, đồ năm, thuốc men và 
các đồ dùng khác cung cấp thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện 
nữ nhơn v.v... ấy, đo nhân duyên này được phước nhiều chăng? 

Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! 
Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với thiện căn công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác và các đệ tử, mà khởi tùy hỷ hồi hướng không nhiễm trước, thì 
phước đức đạt được, hơn trước rất nhiều. Này Thiện Hiện! Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế là 
tối thắng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, 
không øì bằng, không gì hơn. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Giả sử tất cả hữu tình trong Tam thiên đại 
thiên thế giới đều thành Độc-giác, có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với Độc-giác ấy, suốt đời cung kính cúng dường, tôn trọng 
khen ngợi, dùng vô lượng các thứ y phục, âm thực, đồ nằm, thuốc men 
và các đồ dùng khác mà cung cấp, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy do nhân duyên này, được phước nhiều 
chăng? 

Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! 
Rất nhiều! 

Phật dạy: Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... đối với thiện căn công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác và các đệ tử, mà khởi tùy hỷ hồi hướng không nhiễm trước, thì 
phước đức đạt được, hơn trước rất nhiều. Này Thiện Hiện! Thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy, đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế là tối 
thắng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, 
không øì bằng, không gì hơn. 


342 


Tập 04, Quyền 171, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


Lại nữa, Thiện Hiện! Giả sử tất cả hữu tình trong Tam thiên đại 
thiên thế giới đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, lại nếu tất cả hữu 
tình ở vô số thế giới trong mười phương đều đối với sự hướng đến quả 
vị giác ngộ cao tột ấy, và tất cả nơi của đại Bồ-tát, cung kính cúng 
dường, tôn trọng khen ngợi, dùng vô lượng các thứ y phục, âm thực, 
đồ nằm, thuốc men, và các đồ nuôi sông cùng nhạc cụ thượng diệu 
khác mà cung cấp, trải qua vô số đại kiếp, thì theo ý ông thế nào? Các 
hữu tình ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? 

Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! 
Rất nhiều! Số phước đức ấy là vô số, vô lượng, vô biên, vô hạn, tính 
đếm, thí dụ khó có thể biết hết. Bạch Thế Tôn! Nếu số phước ấy có 
hình sắc, thì vô số thế giới trong mười phương không chứa hết. 

Phật dạy: Hay thay! Hay thay! Thiện Hiện! Số lượng phước đức 
ấy, như ông đã nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đối với 
thiện căn công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ 
tử, mà khởi tùy hỷ hồi hướng không nhiễm trước, thì phước đức đạt 
được, hơn trước rất nhiều. Này Thiện Hiện! Thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... ấy, đã khởi tùy hý hồi hướng như thế là tối thắng, là tôn 
quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, 
không gì hơn. 

Này Thiện Hiện! Nếu đem phước trước so với phước này, thì 
trăm phần chắng bằng một, ngàn phân. chăng bằng một, trăm ngàn 
phân chăng bằng một, ức phần chẳng băng một, trăm ức phần chăng 
băng một, ngàn ức phần chẳng bằng một, trăm ngàn ức phần chăng 
băng một, vô sô trăm ngàn ức phần chẳng bằng một, phần toán sô, 
phần tính đếm, phần thí dụ cho đến phần cực sô cũng chăng bằng một. 
VỊ sao? Thiện Hiện! Vì các hữu tình ây đã thành tựu mười thiện 
nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần 
thông, đều dùng hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện; thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... ây, cung kính cúng dường, tôn trọng khen 
ngợi, dùng vô lượng các thứ y phục, âm thực, đồ năm, thuốc men và 
các thứ đồ cùng khác cung cấp cho quả Dự-lưu, Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-hán và các Độc-giác; sỐ phước đức đạt được, đều dùng hữu 
tướng và hữu sở đắc làm phương tiện. Các hữu tình ấy cung kính cúng 
dường, tôn trọng khen ngợi, dùng vô lượng các thứ y phục, âm thực, 
đồ năm, thuốc men và đồ dùng nuôi sông khác nhạc cụ thượng diệu 
cung cấp cho các chúng Bồ-tát hướng đến quả vị giác ngộ cao tột ấy, 
phước đức đạt được, đều dùng hữu tướng và hữu sở đắc làm phương 
tiện. 


343 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lúc bấy giờ, bốn Đại thiên vương cùng với đông đủ hai vạn 
Thiên tử quyến thuộc, vui mừng nhảy nhót, liền chắp tay đảnh lễ chân 
Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát như vậy, mới có khả năng phát 
khởi tùy hỷ hồi hướng quảng đại như vậy, đó là đại Bồ-tát ấy phương 
tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương 
tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm phương tiện, đối 
với thiện căn công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các 
đệ tử, phát sanh tủy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Phát khởi sự 
tùy hỷ hồi hướng như thế, chắng rơi vào pháp nhị, pháp bắt nhị. 

Khi ấy, trời Đế Thích cùng với vô lượng trăm ngàn Thiên tử 
quyến thuộc mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, hương 
xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc 
quý tuyệt diệu ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để cúng đường Phật, 
bạch: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát như vậy, mới có khả năng phát khởi 
tùy hý hồi hướng quảng đại như thế, đó là đại Bồ-tát ấy, phương tiện 
thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, 
vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm phương tiện, đối với 
thiện căn công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ 
tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Đã khởi tùy hỷ 
hồi hướng như thế, thì chăng rơi vào pháp nhị, pháp bắt nhị. 

Khi ấy, thiên vương Tô-dạ-ma củng với đầy đủ vô lượng trăm 
ngàn Thiên tử quyến thuộc, mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, 
hương đốt, hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng 
báu, các thứ ngọc quý tuyệt diệu ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để 
cúng dường Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát như vậy, mới có 
khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng quảng đại như thế, đó là đại Bồ- 
tát ấy phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở 
đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm 
phương tiện, đối với thiện căn công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ 
cao tột. Đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, thì chăng rơi vào pháp nhị, 
pháp bất nhị. 

Khi ấy, thiên vương San- đồ- -sử- đa cùng với đầy đủ vô lượng 
trăm ngàn Thiên tử quyến thuộc, mỗi người đều cầm các thứ tràng 
hoa, hương đốt, hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng phan, 
lọng báu, các thứ ngọc quý tuyệt diệu ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời 
đề cúng dường Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát như vậy, mới có 
khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng quảng đại như thế, đó là đại Bồ- 
tát ấy phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở 


344 


Tập 04, Quyền 171, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm 
phương tiện, đối với thiện căn công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ 
cao tột. Đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, thì chăng rơi vào pháp nhị, 
pháp bất nhị. 

Khi ấy, thiên vương Thiện-biến-hoá cùng với đầy đủ vô lượng 
trăm ngàn Thiên tử quyến thuộc, mỗi người đều cầm các thứ tràng 
hoa, hương đốt, hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng phan, 
lọng báu, các thứ ngọc quý tuyệt diệu ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời 
để cúng dường Phật, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát như vậy, 
mới có khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng quảng đại như thế, đó là 
đại Bồ-tát ấy phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, 
vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác 
làm phương tiện, đối với thiện căn công đức của chư Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác 
ngộ cao tột. Đã khởi tùy hý hồi hướng như thế, thì chẳng rơi vào pháp 
nhị, pháp bắt nhị. 

Khi ấy, thiên vương Tối- tự-tại cùng với đầy đủ vô lượng trăm 
ngàn Thiên tử quyến thuộc, mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, 
hương đốt, hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng 
báu, các thứ ngọc quý tuyệt diệu ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để 
cúng dường Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát như vậy, mới có 
khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng quảng đại như thế, đó là đại Bồ- 
tát ây phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở 
đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm 
phương tiện, đối với thiện căn công đức của chư Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ 
cao tột. Đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, thì chăng rơi vào pháp nhị, 
pháp bắt nhị. 

Lúc bấy giờ, thiên vương Đại-phạm cùng với đầy đủ vô lượng, 
vô số trăm ngàn chúng Phạm thiên đến trước Phật, đảnh lễ chân Phật, 
cùng bạch: Bạch Thế Tôn! Thật hy hữu! Đại Bồ-tát như vậy đã được 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, vượt hơn 
thiện căn của các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đã tu ở trước, 
không có phương tiện thiện xảo, hữu tướng, hữu sở địo 

Khi ấy, trời Cực-quang-tịnh cùng với đầy đủ vô lượng, vô số 
trăm ngàn chúng trời Quang đến trước Phật, đảnh lễ chân Ngài, đồng 
thanh bạch: Bạch Thế Tôn! Thật hy hữu! Đại Bồ-tát như vậy vì đã 
được Bát-nhã-ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã 


345 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


vượt hơn thiện căn của các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đã tu ở 
trước, không phương tiện thiện xảo, hữu tướng, hữu sở đắc. 

Khi ấy, Trời Biến-tịnh cùng với đầy đủ vô số, vô lượng trắm 
ngàn chúng trời Tịnh đến trước Phật, đảnh lễ chân Ngài, đồng thanh 
bạch: Bạch Thế Tôn! Thật hy hữu! Đại Bồ-tát như vậy vì đã được Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã vượt hơn 
thiện căn của các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đã tu ở trước, 
không phương tiện thiện xảo, hữu tướng, hữu sở đắc. 

Khi ây, Trời Quảng-quả cùng với đầy đủ vô số, vô lượng trăm 
ngàn chúng trời Quảng đến trước Phật, đảnh lễ chân Ngài, đồng thanh 
bạch: Bạch Thế Tôn! Thật hy hữu! Đại Bồ-tát như vậy vì đã được Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã vượt hơn 
thiện căn của các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đã tu ở trước, 
không phương tiện thiện xảo, hữu tướng, hữu sở đắc. 

Khi ấy, trời Sắc-cứu-cánh cùng với đầy đủ vô số, vô lượng trăm 
ngàn chúng trời Tịnh-cư đến trước Phật, đảnh lễ chân Ngài, đồng 
thanh bạch: Bạch Thế Tôn! Thật hy hữu! Đại Bồ-tát như vậy vì đã 
được Bát-nhã-ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã 
vượt hơn thiện căn của các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đã tu ở 
trước, không phương tiện thiện xảo, hữu tướng, hữu sở đắc. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo chúng trời Tứ-đại-vương, trời Ba-mươi- 
ba, trời Dạ-mạ, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc-biến-hóa, trời Tha-hóa-tự-tại, 
trời Phạm-chúng, trời Phạm-phụ, trời Phạm-hội, trời Đại-phạm, trời 
Quang, trời Thiêu- -Quang, trời Vô-lượng-quang, trời Cực-quang-tịnh, 
trời Tịnh, trời Thiểu-tịnh, trời Vô-lượng-tịnh, trời Biến-tịnh, trời 
Quảng, trời Thiểu-quảng, trời Vô-lượng-quảng, trời Quảng-quả, trời 
Vô-phiền, trời Vô-nhiệt, trời Thiện-hiện, trời Thiện-kiến, trời Sắc- 
cứu-cánh v.v...: Giả sử tất cả hữu tình trong Tam thiên đại thiên thế 
giới đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, đối với khắp tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong mười 
phương thế giới, từ sơ phát tâm cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao 
tột, chuyên pháp luân nhiệm mầu, sau khi nhập Vô-dư-y Niết-bàn cho 
đến pháp diệt, ở khoảng giữa ấy, có thiện căn tương ưng với sự tu tập 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; hoặc 
có thiện căn tương ưng với sự an trụ pháp không nội, pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không tốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, 


346 


Tập 04, Quyền 171, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chăng 
thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh; hoặc có thiện căn tương ưng với sự an trụ 
chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chắng hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; hoặc có thiện căn tương ưng với 
sự an trụ Thánh để khổ, Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; 
hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc; hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập tám giải 
thoát, tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; hoặc có thiện căn 
tương ưng với sự tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chì đẳng giác, tám chi thánh đạo; hoặc có thiện 
căn tương ưng với sự tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải 
thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện; hoặc có thiện căn 
tương ưng với sự tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông; hoặc có 
thiện căn tương ưng với sự tu tập mười lực Phật, bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng: hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả; hoặc có thiện căn tương ưng với 
sự tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng: hoặc có thiện 
căn tương ưng với sự tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa; hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập các hạnh đại 
Bồ-tát; hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật; hoặc thiện căn của các đệ tử; hoặc giới uấn, định 
uẩn, tuệ uân, giải thoát uân, giải thoát tri kiến uân của chư Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác và vô lượng, vô biên Phật pháp khác; hoặc 
pháp đã nói của chư Như Lai; hoặc nương vào pháp ấy mà tu tập được 
ba sự nghiệp phước đức là thí tánh, giới tánh, tu tánh; hoặc nương vào 
pháp ây tính cân tu học, đắc quả Dự-lưu, đắc quả Nhất-lai, đắc quả 
Bắt-hoàn, đắc quả A-la-hán, đắc quả vị Độc-giác, đắc nhập Chánh 
tánh ly sanh của Bồ-tát; hoặc thiện căn có được của các hữu tình do tu 
hành bồ thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã v.v... tất cả 
như vậy, nhóm tụ lại cân nhắc suy lường, dùng hữu tướng làm phương 
tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, hữu nhiễm trước làm phương tiện, 
hữu tư tác làm phương tiện, hữu nhị bất nhị làm phương tiện, khởi 
ngay sự tùy hỷ; đã tùy hý rồi hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Và có 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ 
cao tột, đối với khắp tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở quá khứ, 
vị lai, hiện tại trong mười phương thế giới, từ sơ phát tâm cho đến khi 


347 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm mẫu, sau khi đã 
nhập Vô-dư-y Niết-bàn cho đến pháp diệt, ở khoảng giữa ấy, có thiện 
căn tương ưng với sự tu tập bồ thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa; hoặc có thiện căn tương ưng với sự an trụ pháp 
không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; hoặc có thiện căn 
tương ưng với sự an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chắng hư 
vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; hoặc có 
thiện căn tương ưng với sự an trụ Thánh đề khổ, Thánh đề tập, Thánh 
đề diệt, Thánh đề đạo; hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập bốn 
tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc có thiện căn tương ưng 
với sự tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ; hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đắng giác, tám chỉ 
thánh đạo; hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập pháp môn giải 
thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô 
nguyện; hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập năm loại mắt, sáu 
phép thần thông; hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập mười lực 
Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc có thiện căn tương ưng 
với sự tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả; hoặc có thiện 
căn tương ưng với sự tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng: hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập tất cả pháp môn Đà- 
la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa; hoặc có thiện căn tương ưng với 
sự tu tập các hạnh đại Bồ-tát; hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu 
tập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật; hoặc thiện căn của các đệ tử; 
hoặc giới uẫn, định uấn, tuệ uẫn, giải thoát uấn, giải thoát tri kiến uẫn 
của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và vô lượng, vô biên Phật 
pháp khác; hoặc pháp của chư Như Lai đã nói; hoặc nương vào pháp 
ấy tinh cần tu tập được ba sự nghiệp phước đức là thí tánh, giới tánh, 
tu tánh; hoặc nương vào pháp này tinh cần tu học, đắc quả Dự-lưu, 
đắc quả Nhất-lai, đắc quả Bất-hoàn, đắc quả A-la-hán, đắc quả vị 
Độc-giác, đắc nhập Chánh tánh ly sanh của Bồ-tát; hoặc thiện căn có 


348 


Tập 04, Quyền 171, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


được của các hữu tình do tu bồ thí, tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tân, tịnh lự, 
Bát-nhã v.v... tất cả như vậy, nhóm tụ lại cân nhắc suy lường, dùng vô 
tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước 
làm phương tiện, vô tư tác làm phương tiện, vô nhị, bất nhị làm 
phương tiện, khởi ngay sự tùy hỷ: đã tùy hý rồi hồi hướng quả vị giác 
ngộ cao tột, thì sự tùy hỷ hồi hướng của thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
v.v... này là tối thăng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là 
không gì trên, không gì băng, không gì hơn; đối với sự tùy hỷ hồi 
hướng của hữu tình nói trước, thì trăm lần nhiều hơn, ngàn lần nhiều 
hơn, trăm ngàn lần nhiều hơn, ức lần nhiều hơn, trăm ức lần nhiều 
hơn, ngàn ức lần nhiều hơn, trăm ngàn ức lần nhiều hơn, vô số trăm 
ngàn ức lần nhiều hơn, bội số, bội toán, bội dụ cho đến bội cực số 
cũng hơn rất nhiều. 


Quyền Thứ 171 
HEAT 


349 


05 


Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như 
là Tôn đã nói, sự tùy hỷ hồi hướng của thiện nam tử thiện nữ nhơn 

. ấy là tối thăng, là tôn quí, là cao siêu, là vi điệu, là cao cả, là 
không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Bạch Thế Tôn! Vì sao 
Ngài nói tùy hỷ hồi hướng ấy là tối thăng, là tôn quí, là cao siêu, là vi 
diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn? 

Phật dạy: Này Thiện Hiện! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... 
ấy đôi với khắp cả các thiện căn của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát và tất cả các hữu tình khác ở quá 
khứ, vị lại, hiện tại trong mười phương thế giới, chẳng thủ chắng xả, 
chăng kiêu căng, chăng khinh miệt, chăng phải có sở đắc, chẳng phải 
không sở đắc; lại biết các pháp là không sanh, không diệt, không 
nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, không khứ, không lai, 
không tụ, không tán, không nhập, không xuất, nghĩ như thế này: Như 
các pháp chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh 
chăng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì ở quá khứ, vị lai, hiện tại 
kia, ta cũng tùy hý hồi hướng như thế. Này Thiện Hiện! Ngang bằng 
sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng của đại Bồ-tát ấy, thì Ta nói là tối 
thắng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, 
không gì bằng, không gì hơn. Này Thiện Hiện! Sự tùy hỷ hồi hướng 
như thế hơn các sự tùy hỷ hồi hướng khác gập trăm lần, gấp ngàn lân, 
gấp trăm ngàn. lần, gầp ức lần, gâp trăm ức lần, gấp ngàn ức lần, gấp 
trăm ngàn ức lần, gâp vô SỐ trăm ngàn ức lần, gấp bội số, bội toán, bội 
tính, bội dụ cho đến bội cực số... Vì vậy nên Ta nói sự phát khởi tùy 
hỷ hồi hướng như thể là tối thăng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là 
cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Trụ Bồ-tát thừa, các thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn v.v... đối với tất cả thiện căn tương ưng với bồ thí tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa của tất cả Như Lai ứng 
Chánh đẳng giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong mười phương thế 
giới có được, ở khoảng giữa, từ sơ phát tâm đến khi đắc quả vị giác 
ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm mâu, sau khi nhập Vô-dư-y Niết- 
bàn cho đến pháp diệt; hoặc giới uấn, định uần, tuệ uẫn, giải thoát uẫn, 
giải thoát tri kiến uấn; hoặc vô lượng, vô biên Phật pháp; hoặc thiện 
căn công đức của các Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát; hoặc ba sự nghiệp 
phước đức là thí tánh, giới tánh, tu tánh và các thiện pháp khác của 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


các hữu tình khác, nhóm tụ cân nhắc suy lường, phát khởi ngay tâm 
tùy hỷ hồi hướng không điên đảo. Nên nghĩ thế này: Như giải thoát 
sắc cũng như vậy; như giải thoát thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy; 
như giải thoát nhãn xứ cũng như vậy; như giải thoát nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ cũng như vậy; như giải thoát sắc xứ cũng như vậy; như giải thoát 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng như vậy; như giải thoát nhãn giới 
cũng như vậy; như giải thoát sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy; như giải 
thoát nhĩ giới cũng như vậy; như giải thoát thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy; như 
giải thoát tỷ giới cũng như vậy; như giải thoát hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy; như 
giải thoát thiệt giới cũng như vậy; như giải thoát vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng như 
vậy; như giải thoát thân giới cũng như vậy; như giải thoát xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
cũng như vậy; như giải thoát ý giơí cũng như vậy; như giải thoát pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
cũng như vậy; như giải thoát địa giới cũng như vậy; như giải thoát 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng như vậy; như giải thoát vô 
minh cũng như vậy; như giải thoát hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng như vậy; 
như giải thoát bố thí Ba-la-mật-đa cũng như vậy; như giải thoát tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng như vậy; 
như giải thoát pháp không nội cũng như vậy; như giải thoát pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh cũng như vậy; như giải thoát chơn như 
cũng như vậy; như giải thoát pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư 
vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cũng như 
vậy; như giải thoát Thánh đề khổ cũng như vậy; như giải thoát Thánh 
đề tập, diệt, đạo cũng như vậy; như giải thoát bốn tịnh lự cũng như 
vậy; như giải thoát bôn vô lượng, bốn định vô sắc cũng như vậy; như 
giải thoát tám giải thoát cũng như vậy; như giải thoát tám thắng xứ, 


352 


Tập 04, Quyền 172, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng như vậy; như giải thoát bốn niệm 
trụ cũng như vậy; như giải thoát bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chỉ đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng như vậy; như 
giải thoát pháp môn giải thoát không cũng như vậy; như giải thoát 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng như vậy; như giải thoát 
năm loại mắt cũng như vậy; như giải thoát sáu phép thần thông cũng 
như vậy; như giải thoát mười lực Phật cũng như vậy; như giải thoát 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng như vậy; như giải thoát 
pháp không quên mất cũng như vậy; như giải thoát tánh luôn luôn xả 
cũng như vậy; như giải thoát trí nhất thiết cũng như vậy; như giải 
thoát trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng như vậy; như giải thoát 
tất cả pháp môn Đà-la-ni cũng như vậy; như giải thoát tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cũng như vậy; như giải thoát giới uân cũng như vậy; 
như giải thoát định uân, tuệ uân, giải thoát uẫn, giải thoát tri kiến uẫn 
cũng như vậy; như giải thoát tất cả pháp ở quá khứ, vị lai, hiện tại 
cũng như vậy; như giải thoát tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở 
quá khử vị lại hiện tại trong mười phương thế giới cũng như vậy; như 
giải thoát tất cả Bồ-đề Niết-bàn của Phật cũng như vậy; như giải thoát 
vô số, vô lượng, vô biên Phật pháp cũng như vậy; như giải thoát tất cả 
đệ tử Phật cũng như vậy; như giải thoát tất cả các căn thành thục của 
đệ tử Phật cũng như vậy; như giải thoát Bát-niết-bàn của tất cả đệ tử 
Phật cũng như vậy; như giải thoát tất cả các pháp của đệ tử Phật cũng 
như vậy; như giải thoát tất cả Độc-giác cũng như vậy; như giải thoát 
các căn thành thục của Độc-giác cũng như vậy; như giải thoát tất cả 
Bát-niết-bàn của Độc-giác cũng như vậy; như giải thoát tất cả các 
pháp của Độc-giác cũng như vậy; như giải thoát tất cả pháp tánh của 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và đệ tử Độc-giác của Phật cũng như 
vậy; như giải thoát tất cả hữu tình cũng như vậy; như giải thoát tất cả 
pháp tánh cũng như vậy; như giải thoát tất cả tùy hỷ hồi hướng cũng 
như vậy. Như các pháp tánh không trói, không mở, không nhiễm, 
không tịnh, không bắt đầu, không chấm dứt, không sanh, không diệt, 
không thủ, không xả, ta đối với thiện căn công đức như thế, khởi ngay 
sự tùy hý hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Tùy hỷ như vậy chăng 
phải là năng tùy hỷ, không phải là sở tùy hỷ. Vì hồi hướng như thế 
chăng phải là năng hồi hướng, không phải là sở hồi hướng. Vì đã khởi 
sự tùy hỷ hồi hướng như thế, nên chẳng phải là chuyền, chẳng phải 
dứt, không sanh, diệt. 


Snn, 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Sự tùy hý hồi hướng của đại Bồ-tát ấy là tối 
thắng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, 
không gì bằng, không gì hơn. 

Này Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát thành tựu tùy hỷ hồi hướng 
như thế, thì mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu hướng đến Đại-thừa, thì các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn v.v... giả sử có khả năng đối với tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử ở vô số thế giới hiện tại trong 
mười phương dùng hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm 
phương tiện, suốt đời cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi; lại 
đem các thứ y phục, âm thực, đồ nằm, thuốc men và các thứ đô dùng 
sinh sống cùng các nhạc cụ tốt khác mà cung cấp. Chư Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử kia, sau khi nhập Niết-bàn, thâu Xá- 
lợi dùng bảy báu xây dựng các tháp cao rộng, ngày đêm siêng năng, 
cung kính lễ bái, đi nhiễu bên phải; lại dùng hết các vật sở hữu như 
tràng hoa, hương xoa, hương rải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng 
báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc đèn sáng tuyệt diệu, cung kính cúng 
dường, tôn trọng khen ngợi; lại dùng hữu tướng làm phương tiện, hữu 
sở đắc làm phương tiện, tu tập thiện căn tương ưng với bố thí, tịnh 
giới, an nhãn, tính tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa v.v...; lại dùng 
hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, đối với thiện 
căn công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác và các đệ tử, 
phát sanh tùy hý hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Và có thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn v.v... phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, 
dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu tập 
thiện căn tương ưng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa v.v... lại dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở 
đắc làm phương tiện, đối với thiện căn công đức của chư Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả 
vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy do nương 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa, phương tiện thiện xảo, tùy hỷ hồi hướng, nên 
hơn sự tùy hỷ hồi hướng đã phát khởi trước gâp trăm lần, gấp ngàn 
lần, gấp trăm ngàn lần, gầp ức lần, gấp trăm ức lần, gập ngàn ức lần, 
gấp trăm ngàn ức lần, gấp vô số trăm ngàn ức lần, gấp bội số, bội 
toán, bội tịnh, bội dụ cho đến bội cực số. Cho nên nói tùy hÿ hồi 
hướng như thế là tối thắng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, 
là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Vì vậy, này Thiện 
Hiện! Các đại Bồ-tát phát tâm hướng đến Đại-thừa đều nên dùng vô 
tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện tu học thiện căn 


354 


Tập 04, Quyền 172, Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng 


tương ưng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa v.v... và nương Bát-nhã-ba-la-mật-đa, phương tiện thiện 
xảo, đối với thiện căn công đức của chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. 


355 


~ 


XXXII. PHẨM KHEN BÁT-NHÃ 
01 


Lúc bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đã 
nói như vậy, há chẳng phải Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Đã nói như vậy tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa như thế có khả năng chiếu sáng, rốt ráo thanh tịnh. Bạch 
Thế Tôn! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế đều nên lễ kính, nhơn thiên 
chúng con đều khâm phụng. Bạch Thế Tôn! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
như thế không bị nhiễm trước, nên các pháp trong thế gian chắng thê 
làm ô uế được. Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, xa lìa tất 
cả mê mờ trong ba cõi, có khả năng dứt trừ những sự tối tăm của 
phiền não. Bạch Thế Tôn! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế rất là cao 
cả, vì ở trong tất cả loại pháp thuộc về giác ngộ, rất là tôn quí. Bạch 
Thế Tôn! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế có khả năng làm cho an Ổn, 
vĩnh viễn dứt trừ tất cả sự khiếp sợ, bức não tai họa bất ngờ. Bạch Thế 
Tôn! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế có khả năng phát ánh sáng 
nhiếp thọ các hữu tình, khiến chứng đắc năm loại mắt. Bạch Thế Tôn! 
Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế có khả năng chỉ bảy trung đạo, khiến 
kẻ lạc đường lìa khỏi nhị biên. Bạch Thế Tôn! Vì Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa như thế có khả năng phát sanh trí nhất thiết trí, vĩnh viễn đoạn trừ 
tất cả các phiền não tương tục và tập khí. Bạch Thế Tôn! Vì Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa như thế là mẹ của các đại Bồ-tát, tất cả Phật pháp mà Bồ- 
tát đã tu đều từ đây phát sanh. Bạch Thế Tôn! Vì Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa như thế bất sanh, bất diệt, tự tánh không. Bạch Thế Tôn! Vì Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế xa lìa sanh tử, chắng phải thường, chẳng 
phải hoại. Bạch Thế Tôn! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thể có khả 
năng làm chỗ nương tựa, bố thí các pháp bảo. Bạch Thế Tôn! Vì Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế có khả năng thành tựu mười lực Phật, chăng 
bị khuất phục. Bạch Thế Tôn! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế có khả 
năng chuyên pháp luân vô thượng gồm ba chuyển, mười hai hành 
tướng, đạt tất cả pháp, không chuyển trở lại. Bạch Thế Tôn! Vì Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế có khả năng chỉ rõ tánh không điên đảo của 
các pháp, hiển bày pháp không không tánh tự tánh. 


Tập 04, Quyền 172, Phẩm Khen Bát-Nhã 


Bạch Thế Tôn! Trụ Bồ-tát thừa, hoặc Độc-giác thừa, hoặc 
Thanh-văn thừa, các loại hữu tình đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, 
nên trụ như thế nào? 

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Các hữu tình ấy đối với Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa này nên như Phật trụ, cúng dường lễ kính, tư duy Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa, nên như cúng dường lễ kính, tư duy Phật Bạt-già-phạm. 
Vì sao? Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa chăng khác Phật Bạt-già-phạm; Phật 
Bạt-già-phạm chăng khác Bát-nhã-ba-la-mật-đa; Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
tức là Phật Bạt-già-phạm, Phật Bạt-già-phạm tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Xá Lợi Tử! Vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác 
đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử! Vì 
tất cả đại Bồ-tát, Độc-giác, A-la-hán, Bắt-hoàn, Nhất-lai, Dự-lưu v.v... 
đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử! Vì 
tất cả mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc, năm phép thần thông ở thế gian, đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà 
được xuất hiện. 

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tắn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được xuất 
hiện. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rỐt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. 
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chăng 
hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì đều do Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả Thánh 
đế khổ, Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo đều do Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả bốn tịnh lự, 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được 
xuất hiện. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được xuất 
hiện. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đều 
do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả 
pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn 


357 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


giải thoát vô nguyện đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. 
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông đều do 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả 
mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đều do Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp 
không quên mất, tánh luôn luôn xả đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà 
được xuất hiện. Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. 
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa đều do Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được xuất hiện. 

Khi ấy, trời Đế Thích bỗng nghĩ: Nay Xá Lợi Tử do nhân duyên 
øì mà hỏi việc này? 

Khi ấy, Xá Lợi Tử biết tâm niệm ấy liền bảo: Này Kiều Thi Ca! 
Vì các đại Bồ-tát được Bát-nhã-ba-la-mật-đa và phương tiện thiện xảo 
nhiếp thọ, nên có khả năng đối với tất cả thiện căn công đức của tất cả 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong mười 
phương thế giới, ở khoảng giữa từ sơ phát tâm đến khi chứng đắc quả 
vị giác ngộ cao tột, chuyên pháp luân nhiệm mâu cho đến pháp diệt; 
hoặc thiện căn công đức của chư Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát và các 
loại hữu tình khác nhóm tụ cân nhắc suy lường, khởi ngay sự tùy hỷ 
hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột; do nhân duyên này cho nên hỏi 
việc này. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Các đại Bồ-tát học Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
vượt hơn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa gấp vô lượng lần. Thí như trăm ngàn kẻ sanh ra đã bị mù, 
không có người sáng mắt khéo dẫn đường, thì chăng có thể đến gần 
đường chính, huống là có thê đi xa đề đến thành lớn phong phú an lạc; 
bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát-nhã Ba-la-mật-đa ấy 
cũng như vậy. Các kẻ mù bẩm sinh, nếu không có Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa là người sáng mắt dẫn đường, thì còn chăng hướng đến đường 
chánh Bỏ-tát, huống là có thể được vào thành trí nhất thiết. 

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Bồ thí, tịnh ØIỚI, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự 
Ba-la-mật-đa như thế, vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nhiếp thọ, nên 
gọi là kẻ có mắt; lại vì do Bát-nhã-ba-la-mật-đa nhiếp thọ nên bồ thí 

v... tất cả đều có tên là đáo bỉ ngạn. 

Khi ấy, trời Đề Thích liền bạch cụ thọ Xá Lợi Tử: Như Đại đức 
đã nói bố thí v.v... năm Ba-la-mật-đa, cốt yêu là do Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa nhiếp thọ, mới được gọi là đáo bỉ ngạn, thì đâu có thể nói: Cốt yêu 


358 


Tập 04, Quyền 172, Phẩm Khen Bát-Nhã 


là vì do bố thí Ba-la-mật-đa nhiếp thọ mà năm cái khác được có tên là 
đáo bỉ ngạn; cốt yếu là vì do tịnh giới Ba-la-mật-đa nhiếp thọ mà năm 
cái khác được có tên là đáo bỉ ngạn; cốt yếu là vì do an nhẫn Ba-la- 
mật-đa nhiếp thọ, nên năm cái khác được có tên là đáo bỉ ngạn; cốt 
yếu là vì do tinh tấn Ba-la-mật-đa nhiếp thọ, nên năm cái khác được 
có tên là đáo bỉ ngạn; cốt yếu là vì do tịnh lự Ba-la-mật-đa nhiếp thọ 
mà năm cái khác được có tên là đáo bỉ ngạn. Hoặc có nhơn duyên nào 
khác mà chỉ khen ngợi Bát-nhã vượt hơn năm Ba-la-mật-đa khác? 

Xá Lợi Tử đáp: Chắng phải vậy! Chắng phải vậy! Vì sao? Này 
Kiều Thi Ca! Vì Chẳng phải do bố thí Ba-la-mật-đa nhiếp thọ, mà 
năm cái khác được tên là đáo bỉ ngạn; vì chăng phải do tịnh giới Ba- 
la-mật-đa nhiếp thọ, mà năm cái khác được tên là đáo bỉ ngạn; vì 
chăng phải do an nhẫn Ba-la-mật-đa nhiếp thọ, mà năm cái khác được 
tên là đáo bỉ ngạn; vì chẳng phải do tinh tấn Ba-la-mật-đa nhiếp thọ, 
mà năm cái khác được tên là đáo bỉ ngạn; vì chăng phải do tịnh lự Ba- 
la-mật-đa nhiếp thọ, mà năm cái khác được tên là đáo bỉ ngạn, vì chỉ 
do Bát-nhã-ba-la-mật-đa nhiếp thọ, nên năm cái khác được tên là đáo 
bỉ ngạn. Vì sao? Vì các đại Bồ-tát cốt yếu là trụ Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
mới có khả năng viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng phải trụ năm cái khác có thể thành tựu 
việc ấy. Vì vậy nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa đối với năm thứ trước là tối 
thắng, là tôn quí, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, 
không gì bằng, không gì hơn. 

Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ- 
tát nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế nào? 

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát sắc 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng được dẫn phát thọ, 
tưởng, hành, thức mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát sắc mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát thọ, tưởng, 
hành, thức mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì sắc không làm, không nghỉ, không sanh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát sắc, mà nên dẫn phát 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì thọ, tưởng, hành, thức không làm, không 
nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát thọ, 
tưởng, hành, thức, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


359 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát nhãn xứ 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát nhãn xứ 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn xứ không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát nhãn xứ, mà nên 
dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ không làm, 
không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát sắc xứ mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát sắc xứ 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì sắc xứ không làm, không nghỉ, không sanh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát sắc xứ mà nên dẫn phát 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ không làm, 
không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát nhãn giới 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát nhãn giới 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì nhãn giới không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chắng được dẫn phát nhãn giới mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì sắc giới cho đến các thọ do 


360 


Tập 04, Quyền 172, Phẩm Khen Bát-Nhã 


nhãn xúc làm duyên sanh ra không làm, không nghỉ, không sanh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chắng được dẫn phát nhĩ giới 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát nhĩ giới 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì nhĩ giới không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát nhĩ giới mà nên 
dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra không làm, không nghỉ, không sanh, không 
diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự 
tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát tỷ giới mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát tỷ giới 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì tỷ giới không làm, không nghỉ, không sanh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát tỷ giới mà nên dẫn phát 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại 
Bồ-tát chăng được dẫn phát hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát thiệt giới 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng được dẫn phát vị giới, 


361 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát thiệt giới 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì thiệt giới không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát thiệt giới mà nên 
dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh 
nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát thân giới 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát thân giới 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chắng được dẫn phát xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì thân giới không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát thân giới mà nên 
dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra không làm, không nghỉ, không sanh, không 
diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự 
tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chắng được dẫn phát ý giới mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mà nên 
dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát ý giới mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mà nên 
dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 


362 


Tập 04, Quyền 172, Phẩm Khen Bát-Nhã 


Này Xá Lợi Tử! Vì ý giới không làm, không nghỉ, không sanh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát ý giới mà nên dẫn phát 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại 
Bồ-tát chăng được dẫn phát pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát địa giới 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát địa giới 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì địa giới không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chắng được dẫn phát địa giới mà nên 
dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không 
hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng 
được dẫn phát thủy, hỏa, phong, không, thức giới, mà nên dẫn phát 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát vô minh 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn _phát vô minh 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sâu, than, 
khổ, ưu, não mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì vô minh không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát vô mình mà nên 
dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát 
chăng được dẫn phát hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


363 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chắng được dẫn phát bố thí Ba- 
la-mật-đa mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng được dẫn 
phát tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà nên 
dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát bố thí 
Ba-la-mật-đa mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn 
phát tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà nên 
dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa không làm, không nghỉ, 
không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không 
bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát bố thí Ba-la- 
mật-đa mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì tịnh giới cho đến 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, 
không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh 
nên đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát tịnh giới cho đến Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát pháp 
không nội mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng được dẫn 
phát pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà nên dẫn phát 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chắng được dẫn phát pháp 
không nội mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng được dẫn 
phát pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà nên dẫn phát 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội không làm, không nghỉ, 
không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không 
bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chắng được dẫn phát pháp không 


364 


Tập 04, Quyền 172, Phẩm Khen Bát-Nhã 


nội mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chắng được dẫn phát pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, mà nên dẫn phát Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát chơn như 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát chơn như 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát chơn như mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát 
chăng được dẫn phát pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, mà nên 
dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát Thánh đế 
khổ mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát 
Thánh để tập, diệt, đạo mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát Thánh đế 
khổ mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát 
Thánh để tập, diệt, đạo mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ không làm, không nghỉ, 
không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không 
bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát Thánh để 
khổ mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì Thánh đề tập, diệt, đạo 
không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không 
hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng 
được dẫn phát Thánh đế tập, diệt, đạo, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 


365 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chằng được dẫn phát bốn tịnh lự 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chắng được dẫn phát bốn tịnh 
lự mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát bốn tịnh lự mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không 
hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng 
được dẫn phát bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà nên dẫn phát Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa. 


Quyền Thứ 172 
HEAT 


366 


02 


Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát tám giải 
thoát mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng được dẫn phát tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát tám giải 
thoát mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng được dẫn phát tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát không làm, không nghỉ, 
không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không 
bỏ, không có tự tánh nên đại Bỏ-tát chăng được dẫn phát tám giải 
thoát mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ không làm, không nghỉ, không sanh, không 
diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự 
tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát bốn niệm 
trụ mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tắm 
chi thánh đạo mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát bốn niệm 
trụ mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát bốn niệm trụ mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì bốn chánh đoạn cho đến tám 
chi thánh đạo không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không 
thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại 
Bồ-tát chăng được dẫn phát bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh 
đạo, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát pháp môn 
giải thoát không mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được 
dẫn phát pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện mà nên dẫn phát 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


Tập 04, Quyền 173, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chắng được dẫn phát pháp 
môn giải thoát không mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng 
được dẫn phát pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện mà nên dẫn 
phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không không làm, 
không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát 
pháp môn giải thoát không mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không làm, không nghỉ, 
không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không 
bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chắng được dẫn phát pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát năm loại 
mắt mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chắng được dẫn phát sáu 
phép thần thông mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát năm loại 
mắt mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chắng được dẫn phát sáu 
phép thần thông mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát năm loại mắt mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì sáu phép thần thông không làm, 
không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không 
được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát 
sáu phép thần thông, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát mười lực 
Phật mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát mười lực 
Phật mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật không làm, không nghỉ, 
không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không 
bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chắng được dẫn phát mười lực 


369 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Phật mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng không làm, không nghỉ, không sanh, 
không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không 
có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chắng được dẫn phát pháp 
không quên mất mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được 
dẫn phát tánh luôn luôn xả mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát pháp 
không quên mất mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được 
dẫn phát tánh luôn luôn xả mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất không làm, không 
nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chắng được dẫn phát pháp 
không quên mất mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì tánh luôn 
luôn xả không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát 
chăng được dẫn phát tánh luôn luôn xả, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát trí nhất 
thiết mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chắng được dẫn phát trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát trí nhất 
thiết mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chẳng được dẫn phát trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát trí nhất thiết mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát 
chăng được dẫn phát trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà nên dẫn 
phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát tất cả pháp 
môn Đà-la-ni mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn 
phát tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa. 


370 


Tập 04, Quyền 173, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát tất cả 
pháp môn Đà-la-ni mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng 
được dẫn phát tất cả pháp môn Tam-ma-địa mà nên dẫn phát Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đả-la-ni không làm, không 
nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát tất cả 
pháp môn Đàả-la-ni mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa không làm, không nghỉ, không sanh, không 
diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, không có tự 
tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát tất cả pháp môn Tam-ma-địa, 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chắng được dẫn phát quả Dự- 
lưu mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát quả 
Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát quả Dự- 
lưu mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; chăng được dẫn phát quả 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát quả Dự-lưu mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán không làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, 
không hoại, không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát 
chăng được dẫn phát quả Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán, mà nên dẫn 
phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát quả vị 
Độc-giác mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát quả vị 
Độc-giác mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác không làm, không nghỉ, 
không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không 
bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát quả vị Độc- 
giác, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chăng được dẫn phát tất cả hạnh 
đại Bồ-tát mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát tất cả 
hạnh đại Bồ-tát mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 


371 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát không làm, không 
nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát tất cả 
hạnh đại Bỏ-tát, mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chắng được dẫn phát quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không 
làm, không nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không hoại, 
không được, không bỏ, không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được 
dẫn phát quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, mà nên dẫn phát Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát chẳng được dẫn phát tất cả pháp 
mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát chăng được dẫn phát tất cả 
pháp mà nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa? 

Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp không làm, không nghỉ, không 
sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, không bỏ, 
không có tự tánh nên đại Bồ-tát chăng được dẫn phát tất cả pháp, mà 
nên dẫn phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát dẫn 
phát Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế cùng hiệp với pháp nào? 

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát dẫn phát Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa như thế chăng hiệp với tất cả pháp. Vì chăng hiệp nên được 
gọi là Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế không cùng hiệp 
với tất cả những pháp nào? 

Này Xá Lợi Tử! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, chăng cùng hiệp 
với pháp thiện, chăng cùng hiệp với pháp phi thiện, chăng cùng hiệp 
với pháp hữu tội, chăng cùng hiệp với pháp vô tội, chăng cùng hiệp 
với pháp hữu lậu, chăng cùng hiệp với pháp vô lậu, chăng cùng hiệp 
với pháp hữu vị, chăng cùng hiệp với pháp vô vi, chẳng cùng hiệp với 
pháp tạp nhiễm, chăng cùng hiệp với pháp thanh tịnh, chăng cùng hiệp 
với pháp nhiễm ô, chăng cùng hiệp với pháp bất nhiễm ô ô, chăng cùng 
hiệp với pháp thế gian, chăng cùng hiệp với pháp xuất thế gian, chăng 
cùng hiệp với pháp sanh tử, chẳng cùng hiệp với pháp Niết- bàn. Vì 
sao? Xá Lợi Tử! Vì Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tất cả pháp, 
không có sở đắc. 


372 


Tập 04, Quyền 173, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa như thế sao chăng hiệp với trí nhất thiết trí? 

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Đúng vậy! Đúng vậy! Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa này cũng chẳng hiệp với trí nhất thiết trí. Vì do cái này đối 
với cái kia chăng thể nắm bắt được. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa đối với trí nhất 
thiết trí không hiệp cũng không đắc? 

Này Kiều Thi Ca! Chăng phải Bát-nhã-ba-la-mật-đa đối với trí 
nhất thiết trí có hiệp có đắc đúng như danh, như tướng, như tác dụng 
của nó. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát-nhã-ba-la-mật-đa đối với trí nhất 
thiết trí cũng có hiệp có đắc? 

Này Kiều Thi Ca! Bát-nhã-ba-la-mật-đa đối với trí nhất thiết trí 
không thọ, không thủ, không trụ, không đoạn, không chấp, không xả, 
đúng như danh, tướng v.v... hiệp đắc như vậy mà không hiệp đắc. 

Này Kiều Thi Ca! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tất cả 
pháp cũng không thọ, không thủ, không trụ, không đoạn, không chấp, 
không xả, đúng như danh, tướng v.v... hiệp đắc như vậy mà không 
hiệp đắc. 

Khi ấy, trời Đề Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thật hiếm 
có! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, vì tất cả pháp không làm, không 
nghỉ, không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không được, 
không bỏ, không có tự tánh mà hiện tại, tuy có hiệp có đắc nhưng 
không hiệp không đắc. 

Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu 
đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba- la-mật-đa, khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cùng hiệp với tất cả pháp; Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
chăng cùng hiệp với tất cả pháp thì đại Bồ-tát ấy vứt bỏ hết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa; xa lìa hết Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Thiện Hiện! Lại có nhân duyên các đại Bồ-tát vứt bỏ 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa; xa lìa Bát-nhã-ba-la-mật-đa, đó là khi đại Bồ- 
tát tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa như thế không có sở hữu, chắng phải chơn thật, chăng kiên có, 
chăng tự tại, nên đại Bồ-tát ấy vứt bỏ hết Bát-nhã-ba-la-mật-đa, xa lìa 
hết Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin pháp nào? 

Phật dạy: Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin sắc; chăng tin thọ, tưởng, hành, thức. 


373 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chắng tin sắc; chẳng tin thọ, tưởng, hành, thức? 

Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quản 
sắc chăng thê năm bắt được; quán thọ, tưởng, hành, thức chăng thê 
năm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì 
chăng tin sắc; chăng tin thọ, tưởng, hành, thức. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin nhãn xứ; chẳng tin nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin nhãn xứ; chăng tin nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ? 

Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, quản 
nhãn xứ chăng thê năm bắt được; quán nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng 
thể năm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin nhãn xứ; chăng tin nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin sắc xứ; chẳng tin thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin sắc xứ; chăng tin thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán sắc xứ chăng thể nắm bắt được; quán thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ chăng thê năm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thì chăng tin sắc XỨ; chăng tin thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chăng tin nhãn giới; chẳng tin sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chăng tin nhãn giới; chăng tin sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xú 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán nhãn giới chăng thê nắm bắt được; quán sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên 
đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin nhãn giới; chăng 
tin sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chăng tin nhĩ giới; chắng tin thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. 


374 


Tập 04, Quyền 173, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin nhĩ giới; chăng tin thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán nhĩ giới chẳng thể năm bắt được; quán thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chăng thê nắm bắt được. Vì vậy nên 
đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin nhĩ giới; chẳng 
tin thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin tỷ giới; chăng tin hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chăng tin tỷ giới; chắng tin hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán tỷ giới chăng thể năm bắt được; quán hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể năm bắt được. Vì vậy nên đại 
Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin tỷ giới; chắng tin 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin thiệt giới; chăng tin vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin thiệt giới; chắng tin vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán thiệt giới chăng thể nắm bắt được; quán vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thê nắm bắt được. Vì vậy nên 
đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin thiệt giới; chăng 
tin vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa, thì chẳng tin thân giới; chắng tin xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
thì chăng tin thân giới; chẳng tin xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán thân giới chăng thể nắm bắt được; quán xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên 


375 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chẳng tin thân giới, chẳng 
tin xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin ý giới; chắng tin pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chắng tin ý giới; chẳng tin pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán ý giới chẳng thể năm bắt được; quán pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thê năm bắt được. Vì vậy nên đại 
Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin ý giới; chẳng tin 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin địa giới; chăng tin thủy, hỏa, phong, không, thức giới. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chắng tin địa giới; chẳng tin thủy, hỏa, phong, không, thức giới? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán địa giới chắng thể năm bắt được; quán thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới chăng thể nắm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin địa giới; chẳng tin thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chăng tin vô minh; chăng tin hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khô, ưu, não. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chăng tin vô minh; chăng tin hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
á1, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán vô minh chăng thể nắm bắt được; quán hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não chẳng thể năm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát khi 
tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin vô minh; chẳng tin hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chăng tin bố thí Ba-la-mật-đa; chăng tin tịnh giới, an nhãn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chăng tin bố thí Ba-la-mật-đa; chăng tin tịnh giới, an nhẫn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa? 


376 


Tập 04, Quyền 173, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quản bồ thí Ba-la-mật-đa chăng thể nắm bắt được; quán tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa chắng thể nắm bắt được. 
Vì vậy nên đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chẳng tin tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin pháp không nội; chăng tin pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tắt cả pháp, pháp không chăng thể năm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin pháp không nội, chẳng tỉnh pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tắt cả pháp, pháp không chăng thể năm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán pháp không nội chẳng thể nắm bắt được; quán pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh chăng thể nắm bắt được. Vì 
vậy nên đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin pháp 
không nội, chăng tin pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chắng tin chơn như; chăng tin pháp giới, pháp tánh, tánh chăng 
hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chăng tin chơn như; chẳng tin pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán chơn như chăng thê nắm bắt được; quán pháp giới cho đến cảnh 


377 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


giới bất tư nghì chẳng thể năm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát khi tin 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chẳng tin chơn như, chẳng tin pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin Thánh đề khổ; chẳng tin Thánh đề tập, diệt, đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin Thánh đề khổ; chăng tin Thánh đề tập, diệt, đạo? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán Thánh đế khổ chăng thể nắm bắt được; quán Thánh để tập, diệt, 
đạo chắng thể nắm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thì chẳng tin Thánh để khổ; chăng tin Thánh đề tập, diệt, 
đạo. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chăng tin bốn tịnh lự; chăng tin bốn vô lượng, bốn định vô sắc. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin bốn tịnh lự; chẳng tin bốn vô lượng, bốn định vô sắc? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán bốn tịnh lự chăng thể nắm bắt được; quán bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc chẳng thể năm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin bốn tịnh lự; chăng tin bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chăng tin tám giải thoát; chăng tin tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chăng tin tám giải thoát; chẳng tin tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán tám giải thoát chăng thê nắm bắt được; quán tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ chăng thể năm bắt được. Vì vậy nên đại 
Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin tám giải thoát; chẳng 
tin tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chăng tin bốn niệm trụ; chăng tin bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chăng tin bốn niệm trụ; chăng tin bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo ? 


378 


Tập 04, Quyền 173, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quản bốn niệm trụ chăng thể năm bắt được; quản bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo chăng thể nắm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin bốn niệm trụ; chẳng tin bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chăng tin pháp môn giải thoát không; chăng tin pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chăng tin pháp môn giải thoát không; chăng tin pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán pháp môn giải thoát không chăng thê nắm bắt được; quán pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện chăng thể năm bắt được. Vì vậy 
nên đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chẳng tin pháp môn 
giải thoát không; chẳng tin pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin năm loại mắt; chắng tin sáu phép thần thông. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin năm loại mắt; chẳng tin sáu phép thần thông? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán năm loại mắt chắng thể nắm bắt được; quán sáu phép thần thông 
chẳng thể năm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thì chăng tin năm loại mắt; chăng tin sáu phép thần thông. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chăng tin mười lực Phật; chăng tin bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chăng tin mười lực Phật; chẳng tin bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán mười lực Phật chăng thể nắm bắt được; quản bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy 
nên đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chắng tin mười lực 
Phật; chăng tin bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng. 


379 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin pháp không quên mất; chăng tin tánh luôn luôn xả. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chắng tin pháp không quên mắt; chẳng tin tánh luôn luôn xả? 

Này Thiện Hiện! Dại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán pháp không quên mất chăng thể nắm bắt được; quán tánh luôn 
luôn xả chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy nên đại Bằ- tát khi tin Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin pháp không quên mất; chẳng tin tánh 
luôn luôn xả. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin trí nhất thiết; chẳng tin trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chắng tin trí nhất thiết; chăng tin trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán trí nhất thiết chăng thể nắm bắt được; quán trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng chẳng thê nắm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát khi tin Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin trí nhất thiết; chăng tin trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin tất cả pháp môn Đà-la-ni; chăng tin tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chăng tin tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng tin tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán tất cả pháp môn Đả-la-ni chẳng thể năm bắt được; quán tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa chăng thể năm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chẳng tin tất cả pháp môn Đà-la-ni; 
chăng tin tất cả pháp môn Tam-ma-địa. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chăng tin quả Dự-lưu; chăng tin quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin quả Dự-lưu; chẳng tin quả Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán quả Dự-lưu chẳng thể nắm bắt được; quán quả Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán chăng thể nắm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát khi tin 


380 


Tập 04, Quyền 173, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chẳng tin quả Dự-lưu; chẳng tin quả Nhất- 
lai, Bắt-hoàn, A-la-hán. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin quả vị Độc-giác. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin quả vị Độc-giác? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán quả vị Độc-giác chăng thể nắm bắt được. Vì vậy nên đại Bồ-tát 
khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin quả vị Độc-giác. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chăng tin tất cả hạnh đại Bồ-tát. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin tất cả hạnh đại Bồ-tát? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán tất cả hạnh đại Bồ-tát chắng thể nắm bắt được. Vì vậy nên đại 
Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chăng tin tất cả hạnh đại Bồ- 
tát. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được. Vì 
vậy nên đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chẳng tin quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thì chẳng tin tất cả pháp. 

Bạch Thế Tôn! Vì sao đại Bồ-tát khi tin Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thì chẳng tin tất cả pháp? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
quán tất cả pháp chăng thể nắm bắt được. Vì vậy nên đại Bỏ-tát khi tin 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì chẳng tin tất cả pháp. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát gọi là đại Ba-la-mật-đa. 

Phật dạy: Này Thiện Hiện! Ông dựa vào ý gì mà nói Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa? 

Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của 
đại Bồ-tát đối với sắc chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 


361 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đối với sắc chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đối với sắc chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng làm 
cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với sắc 
chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với sắc chẳng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chắng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con dựa vào ý này nên nói Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bồ-dát, 
đối với nhãn xứ chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối 
với nhãn xứ chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với 
nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đối với nhãn xứ chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ cũng chăng làm 
cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn xứ 
chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với nhãn xứ 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
SỨc. 

Bạch Thế Tôn! Con dựa vào ý này nên nói Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát, 
đối với sắc xứ chắng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với sắc xứ chắng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với sắc xứ chẳng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có 
hạn lượng: đôi với sắc xứ chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chăng làm cho Tộng, chăng 
làm cho hẹp; đối với sắc xứ chẳng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chăng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 


382 


Tập 04, Quyền 173, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Bạch Thế Tôn! Con dựa vào ý này nên nói Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 


Quyền Thứ 173 
HEAT 


383 


03 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với nhãn giới chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với nhãn giới 
chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với nhãn giới chăng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn giới chẳng 
làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với nhãn giới chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với nhĩ giới chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với nhĩ giới chăng 
làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với nhĩ giới chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với nhĩ giới chẳng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với nhĩ giới chăng làm cho có sức, chắng làm cho không có sức; 
đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với tỷ giới chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do ty xúc làm duyên sanh ra cũng 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với tỷ giới chăng làm cho 
nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với tỷ giới chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng: đối với tỷ giới chăng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra cũng chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với tỷ giới chăng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với thiệt giới chắng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thiệt giới 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thiệt giới chẳng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với thiệt giới chẳng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối 
với thiệt giới chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với thân giới chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
cũng chẳng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với thân giới chăng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với thân giới chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với xúc giới cho đến 


386 


Tập 04, Quyền 174, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với thân giới chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với thân giới chẳng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
cũng chẳng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bỗ-tát đối 
với ý giới chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với ý giới chăng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đối với ý ĐIỚI chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng: đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với ý giới chăng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp;, đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với ý giới chẳng 
làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát đối 
với địa giới chắng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với địa giới chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với địa giới chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới cũng chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có 
hạn lượng; đối với địa giới chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với địa giới chăng làm cho có sức, chăng làm 
cho không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức. 


387 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bôồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bỏ-tát đối 
với vô minh chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với vô 
minh chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với vô minh chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não cũng chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với vô minh chẳng làm cho rộng, chăng làm 
cho hẹp; đối với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng 
chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với vô minh chẳng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với bố thí Ba-la-mật-đa chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tịnh giới cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với bố thí Ba-la-mật-đa chăng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng: đối với tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm 
cho không có hạn lượng; đối với bố thí Ba-la-mật-đa chăng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với bố thí Ba-la- 
mật-đa chẳng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với pháp không nội chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 


388 


Tập 04, Quyền 174, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chăng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với pháp không nội chắng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với pháp không nội chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh cũng chắng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp không nội chẳng làm 
cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với pháp không nội chăng làm cho có sức, chắng làm cho 
không có sức; đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với chơn như chẳng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với chơn như chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với chơn như chẳng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng: đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với chơn như chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng 
chăng làm cho Tộng, chăng làm cho hẹp; đối với chơn như chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới bắt tư nghì cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 


389 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với Thánh để khổ chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
Thánh đế tập. diệt, đạo cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 
đối với Thánh đế khô chắng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân 
tán; đối với Thánh để tập, diệt, đạo cũng chẳng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với Thánh đề khổ chắng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với Thánh đề tập, diệt, 
đạo cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng; đối với Thánh đề khô chắng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; 
đối với Thánh đề tập, diệt, đạo cũng chắng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với Thánh đề khổ chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo cũng chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát đối 
với bốn tịnh lự chẳng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với bốn tịnh lự chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; 
đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với bốn tịnh lự chăng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng: đối với bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc cũng chăng. làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không 
có hạn lượng; đối với bốn tịnh lự chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với bốn tịnh lự chắng làm cho có sức, chăng 
làm cho không có sức; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng 
chăng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bỗ-tát đối 
với tám giải thoát chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chăng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với tám giải thoát chăng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
tám giải thoát chẳng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng 
chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối 


390 


Tập 04, Quyền 174, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


với tắm giải thoát chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với tám giải thoát chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
SỨC. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát đối 
với bốn niệm trụ chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
bốn niệm trụ chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với bốn niệm trụ chăng làm cho có 
hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng: đối với bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn niệm trụ chăng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ 
thánh đạo cũng chắng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bốn 
niệm trụ chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với pháp môn giải thoát không chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 
đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát không chẳng làm 
cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với pháp môn giải thoát không chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng: đối với pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện cũng chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát không chăng làm 
cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện cũng chắng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp 
môn giải thoát không chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 


391 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


sức; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với năm loại mắt chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với sáu 
phép thần thông cũng chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với 
năm loại mắt chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
sáu phép thần thông cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán; đối với năm loại mắt chẳng làm cho có hạn lượng, chăng 
làm cho không có hạn lượng; đối với sáu phép thần thông cũng chắng 
làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với 
năm loại mắt chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với sáu 
phép thần thông cũng chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với 
năm loại mắt chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối 
với sáu phép thần thông cũng chẳng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bỗ-tát đối 
với mười lực Phật chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với mười lực Phật chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối 
với mười lực Phật chắng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không 
có hạn lượng; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp pháp 
Phật bất cộng cũng chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không 
có hạn lượng; đối với mười lực Phật chẳng làm cho rộng, chăng làm 
cho hẹp; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng cũng chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với mười lực 
Phật chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với pháp không quên mất chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 


392 


Tập 04, Quyền 174, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


với tánh luôn luôn xả cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với pháp không quên mất chắng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với tánh luôn luôn xả cũng chắng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với pháp không quên mất chăng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với tánh luôn 
luôn xả cũng chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có 
hạn lượng; đối với pháp không quên mất chăng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với tánh luôn luôn xả cũng chăng. làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với pháp không quên mất chắng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức; đối với tánh luôn luôn xả cũng 
chăng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bỗ-tát đối 
với trí nhất thiết chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đối với trí nhất thiết chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân 
tán; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chăng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với trí nhất thiết chắng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đối với trí nhất thiết chẳng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng 
chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với trí nhất thiết chẳng 
làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
SỨC. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng làm cho lớn, chẳng 
làm cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Tam- -ma-địa cũng 
chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng: đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp 
môn Đả-la-ni chẳng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với tất cả 


393 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chắng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát đối 
với Dự-lưu chẳng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 

với Dự-lưu chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với Dự-lưu chẳng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng 
chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối 
với Dự-lưu chẳng làm cho Tông, chăng làm cho hẹp; đối với Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối 
với Dự-lưu chẳng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối 
với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng chăng làm cho có sức, chăng 
làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát đối 
với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chắng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đối với Nhất-lai hướng, Nhắt-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bắt-hoàn 
quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả cũng chăng làm cho lớn, chẳng 
làm cho nhỏ; đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chắng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán 
quả cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chẳng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả 
cũng chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn 
lượng; đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chăng làm cho rộng, chăng 
làm cho hẹp; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng chẳng 
làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 


394 


Tập 04, Quyền 174, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với Độc-giác chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với quả vị 
Độc-giác cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với Độc- 
giác chẳng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với quả vị 
Độc-giác cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 
với Độc-giác chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng; đối với quả vị Độc-giác cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với Độc-giác chăng làm cho 
rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với quả vị Độc-giác cũng chăng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với Độc-giác chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với quả vị Độc-giác cũng chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bô-tát đối 
với đại Bồ-tát chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với hạnh đại 
Bồ-tát cũng chẳng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với đại Bồ-tát 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với hạnh đại Bồ- 
tát cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với đại 
Bồ-tát chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn 
lượng; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với đại Bồ-tát chăng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng chắng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với đại Bồ-tát chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng chắng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát đói 
với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác chẳng làm cho lớn, chẳng 
làm cho nhỏ; đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng chăng làm 
cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với quả vị 
giác ngộ cao tột của Phật cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác chẳng làm cho 
có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với quả vị giác 
ngộ cao tột của Phật cũng chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với quả vỊ giác ngộ cao 


395 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tột của Phật cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với chư 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa của đại Bồ-tát đối 
với tất cả pháp chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ chẳng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán, chắng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng, chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp, 
chăng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la- 
mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, bố thí Ba-la- 
mật-đa, mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
sắc chẳng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chắng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với sắc chẳng 
làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
sắc chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng: 
đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng: đối với sắc chẳng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với sắc chắng làm cho có sức, chăng làm 
cho không có sức; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng làm cho 
có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhãn xứ chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với nhãn 
xứ chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với nhãn xứ chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chăng làm 
cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn xứ 


396 


Tập 04, Quyền 174, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với nhãn xứ 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
sắc xứ chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
sắc xứ chắng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đối với sắc xứ chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng 
chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối 
với sắc xứ chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với sắc xứ chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhãn giới chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với nhãn giới 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với nhãn giới chẳng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn giới chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với nhãn giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế 


397 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhĩ giới chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng 
chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với nhĩ giới chẳng làm cho 
nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với nhĩ giới chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đối với nhĩ giới chắng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra cũng chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với nhĩ giới 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng nảy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tỷ giới chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với tỷ giới chăng làm cho 
nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với tỷ giới chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng: đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng: đối với tỷ giới chăng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra cũng chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với tỷ giới chăng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức; đối với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi 
tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


398 


Tập 04, Quyền 174, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
thiệt giới chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thiệt giới chăng 
làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với thiệt giới chăng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với thiệt giới chẳng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối 
với thiệt giới chăng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chăng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
thân giới chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
cũng chẳng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với thân giới chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với thân giới chăng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với thân giới chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với thân giới chẳng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
cũng chẳng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa. 


399 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
ý giới chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với ý giới chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chắng làm 
cho phân tán; đối với ý giới chẳng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng: đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đối với ý giới chăng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp;, đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
cũng chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với ý giới chẳng 
làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi 
tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
địa giới chắng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; 
đối với địa giới chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối 

với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với địa giới chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới cũng chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với địa giới chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với địa giới chăng làm cho có sức, chẳng làm 
cho không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
vô minh chắng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với hành, thức, 


400 


Tập 04, Quyền 174, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não cũng chắng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với vô minh 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với vô minh chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm 
cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có 
hạn lượng; đối với vô minh chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng chăng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với vô minh chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chăng 
làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với bố thí Ba-la-mật-đa chăng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán; đối với bố thí Ba-la-mật-đa chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không 
có hạn lượng; đối với bố thí Ba-la-mật-đa chăng làm cho rộng, chăng 
làm cho hẹp; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng 
chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với bố thí Ba-la-mật-đa 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chắng làm cho có sức, chắng làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này 
nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


Quyền Thứ 174 
HEAT 


401 


04 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp không nội chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thê nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh cũng chăng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đối với pháp không nội chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh cũng chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; 
đối với pháp không nội chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng: đối với pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cũng chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với pháp không nội chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối 
với pháp không nội chắng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức; đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
chơn như chắng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghỉ cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
chơn như chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với chơn như chẳng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng: đối với pháp giới cho đến 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với chơn như chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng 
chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với chơn như chẳng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy, do khởi tưởng này nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Thánh đế khổ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Thánh 
đề tập, diệt, đạo cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
Thánh đế khổ chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối 
với Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với Thánh để tập, diệt, đạo 
cũng chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng; đối với Thánh đề khô chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với Thánh để tập, diệt, đạo cũng chẳng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đối với Thánh đề khổ chắng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với Thánh để tập, diệt, đạo cũng chẳng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
bốn tịnh lự chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với bốn tịnh lự chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; 
đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với bốn tịnh lự chăng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc cũng chẳng. làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không 
có hạn lượng; đối với bốn tịnh lự chẳng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với bốn tịnh lự chăng làm cho có sức, chăng 
làm cho không có sức; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 


404 


Tập 04, Quyền 175, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tám giải thoát chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chăng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với tám giải thoát chăng làm cho nhóm tụ, 
chẳng làm cho phân tán; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
tám giải thoát chẳng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng: đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng 
chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối 
với tắm giải thoát chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với tám giải thoát chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ cũng chăng làm cho CÓ Sức, chăng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng nảy nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
bốn niệm trụ chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với bốn 
chánh đoạn, bốn thân túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám 
chi thánh đạo cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
bốn niệm trụ chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với bốn niệm trụ chăng làm cho có 
hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn chánh 
đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn niệm trụ chăng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo cũng chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với bốn 
niệm trụ chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


405 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp môn giải thoát không chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát không chắng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với pháp môn giải thoát không. chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện cũng chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát không chăng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện cũng chắng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với pháp 
môn giải thoát không chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
năm loại mắt chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với sáu phép 
thần thông cũng chắng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với năm 
loại mắt chắng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với sáu 
phép thần thông cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân 
tán; đối với năm loại mắt chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với sáu phép thần thông cũng chẳng làm cho 
có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với năm loại 
mắt chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với sáu phép thần 
thông cũng chắng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với năm loại 
mắt chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với sáu 
phép thần thông cũng chăng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
mười lực Phật chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại 


406 


Tập 04, Quyền 175, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với mười lực Phật chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng cũng chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối 
với mười lực Phật chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không 
có hạn lượng; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đôi với mười lực Phật chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với mười lực Phật 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chăng làm cho 
có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp không quên mất chắng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
tánh luôn luôn xả cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
pháp không quên mất chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với pháp không quên mất chắng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng: đối với tánh luôn luôn xả 
cũng chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đối với pháp không quên mất chăng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với tánh luôn luôn xả cũng chăng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với pháp không quên mất chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với tánh luôn luôn xả cũng chăng 
làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
trí nhất thiết chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đối với trí nhất thiết chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân 
tán; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chăng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với trí nhất thiết chắng làm cho 


407 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đôi với trí nhất thiết chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng 
chăng làm cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với trí nhất thiết chăng 
làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tất cả pháp môn Đà-la-mi chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn Đàả-la-ni chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng làm cho 
có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp 
môn Đả-la-ni chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chắng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Dự-lưu chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
Dự-lưu chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng chắng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với Dự-lưu chẳng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng 
chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng: đối 
với Dự-lưu chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối 
với Dự-lưu chẳng làm cho có sức, chắng làm cho không có sức; đối 


408 


Tập 04, Quyền 175, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng chăng làm cho có sức, chăng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
nảy nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 
đối với Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bắất-hoàn hướng, Bắt-hoàn quả, 
A-la-hán hướng, A-la-hán quả cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả 
cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với Dự-lưu 
hướng, quả Dự-lưu chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không 
có hạn lượng; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng 
chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối 
với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chăng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng chăng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chăng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả cũng chắng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy, do khởi tưởng này nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Độc-giác chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với quả vị Độc- 
giác cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Độc-giác 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với quả vị Độc- 
giác cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
Độc-giác chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn 
lượng; đối với quả vị Độc-giác cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng: đối với Độc-giác chẳng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với quả vị Độc- -giác cũng chăng làm cho 
Tộng, chăng làm cho hẹp; đối với Độc-giác chẳng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với quả vị Độc- giác cũng chẳng. làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 


409 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
đại Bồ-tát chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với hạnh đại 
Bồ-tát cũng chẳng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với đại Bồ-tát 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với hạnh đại Bồ- 
tát cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với đại 
Bồ-tát chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn 
lượng; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với đại Bồ-tát chẳng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng chẳng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đối với đại Bồ-tát chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng chẳng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng chẳng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với quả vị giác 
ngộ cao tột của Phật cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác chẳng làm cho 
có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với quả vị giác ngộ cao 
tột của Phật cũng chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với chư 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng chẳng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tất cả pháp chẳng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ, chẳng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán, chắng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng, chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp, 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 


410 


Tập 04, Quyền 175, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chắng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la- 
mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
sắc làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với sắc làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: 
đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với sắc làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với sắc 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhãn xứ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhãn xứ làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với nhãn xứ làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn xứ làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với nhãn xứ làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho có sức, làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
sắc xứ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc xứ làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với sắc xứ làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 


4II 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với sắc 
xứ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với sắc xứ làm cho có sức, làm 
cho không có sức; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Ấy, 
do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhãn giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhãn giới làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với nhãn giới làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn giới làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với nhãn giới làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhĩ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với nhĩ giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với nhĩ giới làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đối với thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với nhĩ giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với nhĩ giới làm cho có sức, làm cho không có 
sức; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 


412 


Tập 04, Quyền 175, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tỷ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với tỷ giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối 
với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tỷ giới làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với tỷ giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với tỷ giới làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chắng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
thiệt giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với thiệt giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thiệt giới làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với thiệt giới làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thiệt giới làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
thân giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với xúc giới, thân thức giới và 


413 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với thân giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thân giới làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với thân giới làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thân giới làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chắng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
ý giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với ý giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với ý giới làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng: đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với ý giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với ý giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho 
có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Ấy, do 
khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
địa giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với địa giới làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với địa giới làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng: đối với địa giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thủy, hỏa, 


414 


Tập 04, Quyền 175, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


phong, không, thức giới cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với địa 
giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
vô minh làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với vô minh làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với vô minh làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với vô minh làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với vô minh làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy, do khởi tưởng này nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với bố thí Ba-la-mật-đa làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bố thí Ba-la-mật-đa làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với tịnh giới cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với bồ thí Ba-la-mật-đa làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với bố thí Ba-la-mật-đa làm cho có sức, làm cho không có 
sức; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Ấy, do khởi 
tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tắn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 


415 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp không nội làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đổi với pháp 
không nội làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với pháp không nội làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với pháp không nội làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp không nội làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đối với pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
chơn như làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh 
chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với chơn như làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với chơn như làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với chơn như làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với chơn như làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy, do khởi tưởng này nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


416 


Tập 04, Quyền 175, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Thánh đề khổ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Thánh đế tập, diệt, 
đạo cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Thánh đề khổ làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Thánh đề khổ làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
Thánh để khổ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Thánh để tập, diệt, 
đạo cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Thánh đề khổ làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ẫy, 
do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
bốn tịnh lự làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn tịnh lự làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn tịnh lự làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; 
đối với bốn tịnh lự làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với bốn tịnh lự 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tám giải thoát làm cho lớn, làm cho nhỏ; tắm thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tám giải 
thoát làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
đối với tám giải thoát làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng: đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với tám giải thoát 


417 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tám giải thoát 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với tắm thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ cũng làm cho có sức, làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
bốn niệm trụ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chỉ thánh đạo cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn niệm trụ làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn niệm trụ làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với bốn niệm trụ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với bốn niệm trụ làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Ấy, do khởi 
tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp môn giải thoát không làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với pháp môn giải thoát không làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát không làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát không làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát không làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa. 


4185 


Tập 04, Quyền 175, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
năm loại mắt làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sáu phép thần thông 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với năm loại mắt làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với sáu phép thần thông cũng làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với năm loại mắt làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với sáu phép thần thông cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với năm loại mắt làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với sáu phép thần thông cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với năm loại mắt làm cho có sức, làm cho không có 
sức; đối với sáu phép thần thông cũng làm cho có sức, làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
mười lực Phật làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với mười lực 
Phật làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với mười lực Phật làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối 
với mười lực Phật làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với mười lực Phật làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp không quên mất làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tánh luôn 
luôn xả cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp không quên mắt 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tánh luôn luôn xả cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp không quên mất làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: đối với tánh luôn luôn 


419 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


xả cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
pháp không quên mắt làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tánh luôn 
luôn xả cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp không quên mắt 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với tánh luôn luôn xả cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


Quyền Thứ 175 
HEAT 


420 


05 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
trí nhất thiết làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với trí nhất thiết làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với trí nhất thiết 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng: đối với trí nhất thiết làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với trí nhất thiết làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với đạo 
tướng trí, nhất thiết tướng cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học đại thừa, nương 
vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật-đa 
mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tắt cả pháp môn 
Tam-ma-địa cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tất cả 
pháp môn Đà-la-m làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tất cả . pháp môn Đà-la-m làm cho 
có sức, làm cho không có sức, đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Dự-lưu làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Dự-lưu làm cho nhóm tụ, 


Tập 04, Quyền 176, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


làm cho phân tán; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Dự-lưu làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Dự-lưu 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Nhất-lai Bất-hoàn, A-la-hán cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Dự-lưu làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Ấy, do khởi 
tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bắt-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; 
đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng, đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Dự- 
lưu hướng, Dự-lưu quả làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho có sức, làm 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này 
nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Độc-giác làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với quả vị Độc-giác cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Độc-giác làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với quả vị Độc-giác cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với Độc-giác làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với quả vị Độc-giác cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với Độc-giác làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với quả vị Độc-giác cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Độc- 
giác làm cho có sức, làm cho không có sức, đối với quả vị Độc-giác 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 


423 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
đại Bồ-tát làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với đại Bồ-tát làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phần 
tán; đối với đại Bồ-tát làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với đại Bồ-tát làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi 
với hạnh đại Bồ-tát cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với đại Bồ- 
tát làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với hạnh đại Bồ-tát 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi 
với chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với quả vị giác 
ngộ cao tột của Phật cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác làm 
cho có sức, làm cho không có sức; đối với quả vị giác ngộ cao tột của 
Phật cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tắn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tất cả pháp làm cho lớn, làm cho nhỏ, làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán, làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng, làm cho 
rộng, làm cho hẹp, làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 


424 


Tập 04, Quyền 176, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng nương 
vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
an nhẫn Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, bồ thí Ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với sắc chẳng 
làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với sắc chăng làm cho 
nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với sắc chẳng 
làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm 
cho không có hạn lượng; đối với sắc chăng làm cho rộng, chăng làm 
cho hẹp; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với sắc chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy do 
khởi tưởng nảy, nên chắng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhãn xứ chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với nhãn 
xứ chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với nhãn xứ chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng làm 
cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn xứ 
chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với nhãn xứ 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy do khởi tưởng này, nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
sắc xứ chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 


425 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


sắc xứ chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho 
phân tán; đối với sắc xứ chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho 
không có hạn lượng; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng 
chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối 
với sắc xứ chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với sắc xứ chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối 
với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chăng làm cho có sức, chăng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhãn giới chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với nhãn giới 
chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm cho nhóm 
tụ, chăng làm cho phân tán; đối với nhãn giới chăng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn giới chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với nhãn giới chăng làm cho có sức, chẳng làm cho không có 
sức; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhĩ giới chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng 
chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với nhĩ giới chẵng làm cho 
nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với nhĩ giới chẳng làm cho có hạn lượng, chắng làm 


426 


Tập 04, Quyền 176, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


cho không có hạn lượng; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với nhĩ giới chăng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với nhĩ giới 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng nảy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tỷ giới chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng 
chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với tỷ giới chăng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với tỷ giới chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm 
cho không có hạn lượng: đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho 
không có hạn lượng; đối với tỷ giới chăng làm cho rộng, chẳng làm 
cho hẹp; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra cũng chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với tỷ giới chăng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức; đối với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy do khởi 
tưởng này, nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
thiệt giới chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với thiệt giới chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với thiệt giới chăng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với thiệt giới chăng làm cho 


427 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


rộng, chăng làm cho hẹp; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối 
với thiệt giới chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chăng 
làm cho có sức, chắng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
thân giới chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
cũng chẳng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với thân giới chăng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với thân giới chẳng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với thân giới chẳng 
làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với thân giới chẳng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chắng phải tu hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
ý giới chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp giới ý thức 
và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc duyên sanh ra cũng chăng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với ý giới chăng làm cho nhóm tụ, chăng 
làm cho phân tán; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; 
đối với ý giới chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng: đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra cũng chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn 
lượng: đối với ý giới chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm 


425 


Tập 04, Quyền 176, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với ý giới chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra cũng chắng làm cho có sức, chắng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
địa giới chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với thủy hỏa 
phong không giới thức cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; 
đối với địa giới chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với địa giới chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có 
hạn lượng; đối với địa giới chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với thủy hỏa phong không thức cũng chẳng làm cho rộng, chăng 
làm cho hẹp; đối với địa giới chăng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chăng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
vô minh chắng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não cũng chắng làm cho lớn, chẳng làm nhỏ; đối với vô minh chăng 
làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với vô minh chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm 
cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có 
hạn lượng; đối với vô minh chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng chẳng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với vô minh chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, 


429 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy do khởi tưởng này, nên chăng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chăng 
làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với bố thí Ba-la-mật-đa chẳng 
làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho 
phân tán; đối với bố thí ba la mật chăng làm cho có hạn lượng, chăng 
làm cho không có hạn lượng: đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa cũng chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có 
hạn lượng; đối với bồ thí Ba-la-mật-đa chẳng làm cho rộng, chăng làm 
cho hẹp; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng 
làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với bố thí Ba-la-mật-đa chăng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy, do khởi tưởng này nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp không nội chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thê nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với pháp không nội chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với pháp không ngoại cho đến vô tánh cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với pháp không nội chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp không nội chẳng làm 
cho rộng, chắng làm cho hẹp; đối với pháp không ngoại cho đến pháp 


430 


Tập 04, Quyền 176, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


không không tánh tự tánh cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với pháp không nội chăng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức; đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
chơn như chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với pháp gIỚI, 
pháp tánh, tánh chắng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đẳng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
chơn như chẳng làm cho nhóm tụ, chằng làm cho phân tán; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với chơn như chẳng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng: đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm 
cho không có hạn lượng; đối với chơn như chẳng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng 
chăng làm cho Tộng, chăng làm cho hẹp; đối với chơn như chẳng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng làm cho có sức, chăng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy, do khởi tưởng này nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Thánh đế khổ chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Thánh 
đề tập, diệt, đạo cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
Thánh đế khổ chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối 
với Thánh để tập, diệt, đạo cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với Thánh để khổ chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với Thánh để tập, diệt, đạo 
cũng chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn 
lượng; đối với Thánh đề khổ chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; 
đối với Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với Thánh đế khổ chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo cũng chăng làm cho có 


431 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy do 
khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã ba la mật. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
bốn tịnh lự chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 
đối với bốn tịnh lự chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; 
đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với bốn tịnh lự chăng làm cho có hạn 
lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng: đối với bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc cũng chẳng. làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không 
có hạn lượng; đối với bốn tịnh lự chẳng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với bốn tịnh lự chăng làm cho có sức, chăng 
làm cho không có sức; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tám giải thoát chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chăng làm cho lớn, 
chẳng làm cho nhỏ; đối với tám giải thoát chắng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
tám giải thoát chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng 
chăng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đối 
với tắm giải thoát chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng làm cho 
Tộng, chăng làm cho hẹp; đối với tám giải thoát chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ cũng chăng làm cho CÓ SỨC, chăng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 


432 


Tập 04, Quyền 176, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
bốn niệm trụ chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với bốn 
chánh đoạn, bốn thân túc, năm căn, năm lực, bảy chì đẳng giác, tắm 
chi thánh đạo cũng chắng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
bốn niệm trụ chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo cũng chẳng làm cho nhóm 
tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với bốn niệm trụ chẳng làm cho có 
hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với bốn niệm trụ chẳng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với bốn 
niệm trụ chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chăng làm cho có 
sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do 
khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp môn giải thoát không chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng làm cho lớn, 
chăng làm cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát không chắng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện cũng chăng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân 
tán; đối với pháp môn giải thoát không, chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện cũng chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát không chẳng làm 
cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện cũng chắng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với pháp 
môn giải thoát không chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
năm loại mắt chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với sáu phép 
thần thông cũng chẳng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với năm 


433 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


loại mắt chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với sáu 
phép thần thông cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân 
tán; đối với năm loại mắt chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với sáu phép thần thông cũng chăng làm cho 
có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với năm loại 
mắt chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với sáu phép thần 
thông cũng chắng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với năm loại 
mắt chẳng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với sáu 
phép thần thông cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
mười lực Phật chắng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với mười lực Phật chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng cũng chắng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối 
với mười lực Phật chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không 
có hạn lượng; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đôi với mười lực Phật chăng làm cho rộng, chẳng làm cho 
hẹp; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
cũng chẳng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; đối với mười lực Phật 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng làm cho 
có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp không quên mất chắng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với 
tánh luôn luôn xả cũng chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với 
pháp không quên mất chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân 
tán; đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm 
cho phân tán; đối với pháp không quên mất chẳng làm cho có hạn 
lượng, chăng làm cho không có hạn lượng: đối với tánh luôn luôn xả 


434 


Tập 04, Quyền 176, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


cũng chắng làm cho có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn 
lượng: đối với pháp không quên mất chẳng làm cho rộng, chắng làm 
cho hẹp; đối với tánh luôn luôn xả cũng chăng làm cho rộng, chẳng 
làm cho hẹp; đối với pháp không quên mất chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với tánh luôn luôn xả cũng chăng 
làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
trí nhất thiết chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng làm cho lớn, chăng làm cho 
nhỏ; đối với trí nhất thiết chẳng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân 
tán; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chăng làm cho 
nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với trí nhất thiết chăng làm cho 
có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn lượng; đối với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng cũng chăng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng; đôi với trí nhất thiết chăng làm cho rộng, 
chăng làm cho hẹp; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng 
chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với trí nhất thiết chẳng 
làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối với trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng cũng chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tất cả pháp môn Đà-la-mi chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng làm cho lớn, chăng làm 
cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng 
chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có 
hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chẳng làm cho 
có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp 
môn Đả-la-ni chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa cũng chăng làm cho rộng, chẳng làm cho hẹp; 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng làm cho có sức, chăng làm cho 


435 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không có sức; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng chắng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chăng. phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh ĐIỚI, bồ thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Dự-lưu chăng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán cũng chắng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với 
Dự-lưu chẳng làm cho nhóm tụ, chẳng làm cho phân tán; đối với 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng chắng làm cho nhóm tụ, chẳng làm 
cho phân tán; đối với Dự-lưu chẳng làm cho có hạn lượng, chắng làm 
cho không có hạn lượng; đối với Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hản cũng 
chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối 
với Dự-lưu chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối 
với Dự-lưu chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức; đối 
với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng chắng làm cho có sức, chẳng 
làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng 
nảy nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; 
đối với Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bắt-hoàn quả, 
A-la-hán hướng, A-la-hán quả cũng chắng làm cho lớn, chẳng làm cho 
nhỏ; đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chắng làm cho nhóm tụ, 
chăng làm cho phân tán; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả 
cũng chăng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho phân tán; đối với Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không 
có hạn lượng; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng 
chăng làm cho có hạn lượng, chẳng làm cho không có hạn lượng; đối 
với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chăng làm cho rộng, chăng làm cho 
hẹp; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng chăng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả chăng 
làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức; đối với Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả cũng chắng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn, đại Bỏ-tát ấy do khởi tưởng này, nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


436 


Tập 04, Quyền 176, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Độc-giác chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với quả vị Độc- 
giác cũng chăng làm cho lớn, chắng làm cho nhỏ; đối với Độc-giác 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với quả vị Độc- 
giác cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với 
Độc-giác chăng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn 
lượng; đối với quả vị Độc-giác cũng chăng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với Độc-giác chẳng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với quả vị Độc- -glác cũng chẳng làm cho 
rộng, chăng làm cho hẹp; đối với Độc-giác chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với quả vị Độc- -giác cũng chẳng. làm 
cho có sức, chẳng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
đại Bồ-tát chắng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ; đối với hạnh đại 
Bồ-tát cũng chăng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với đại Bồ-tát 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với hạnh đại Bồ- 
tát cũng chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với đại 
Bồ-tát chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho không có hạn 
lượng; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng chẳng làm cho có hạn lượng, 
chăng làm cho không có hạn lượng; đối với đại Bồ-tát chăng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng chắng làm cho 
rộng, chắng làm cho hẹp; đối với đại Bồ-tát chăng làm cho có sức, 
chăng làm cho không có sức; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng chẳng làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác chẳng làm cho lớn, chẳng làm 
cho nhỏ; đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng chẳng làm cho 
lớn, chăng làm cho nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
chăng làm cho nhóm tụ, chăng làm cho phân tán; đối với quả vị giác 
ngộ cao tột của Phật cũng chẳng làm cho nhóm tụ, chắng làm cho 
phân tán; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác chăng làm cho 


437 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


có hạn lượng, chắng làm cho không có hạn lượng; đối với quả vị giác 
ngộ cao tột của Phật cũng chẳng làm cho có hạn lượng, chăng làm cho 
không có hạn lượng; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với quả vị giác ngộ cao 
tột của Phật cũng chăng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp; đối với chư 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác chăng làm cho có sức, chẳng làm cho 
không có sức; đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng chẳng. làm 
cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chẳng. phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tất cả các pháp chắng làm cho lớn, chăng làm cho nhỏ, chẳng làm cho 
nhóm tụ, chắng làm cho phân tán, chăng làm cho có hạn lượng, chẳng 
làm cho không có hạn lượng, chẳng làm cho rộng, chăng làm cho hẹp, 
chăng làm cho có sức, chăng làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 


Quyển Thứ 176 
HEÁT 


438 


06 


Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng nương 
vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tịnh lự Ba-la-mật-đa, tinh tấn Ba-la-mật-đa, 
an nhẫn Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, bồ thí Ba-la-mật-đa mà 
khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với sắc làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với sắc làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối 
với sắc làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với sắc làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với sắc làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ẫy, 
do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhãn xứ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhãn xứ làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với nhãn xứ làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn xứ làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với nhãn xứ làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng làm cho có sức, làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng nảy nên chắng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
sắc xứ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc xứ làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với sắc xứ làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 


Tập 04, Quyền 177, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với sắc 
xứ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với sắc xứ làm cho có sức, làm 
cho không có sức; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhãn giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với nhãn giới làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với nhãn giới làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, 
làm cho không có hạn lượng; đối với nhãn giới làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với nhãn giới làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
nhĩ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thanh giới, nhĩ thức và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với nhĩ giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với nhĩ giới làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với nhĩ giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với nhĩ giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Ấy, 
do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


441 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tỷ giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hương giới tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với tỷ giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tỷ giới làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với tỷ giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với tỷ giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho 
có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Ấy, do 
khởi tưởng nảy nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
thiệt giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc, các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho lớn, 
làm cho nhỏ; đối với thiệt giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối 
VỚI VỊ ØIới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thiệt giới làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với vị g1ới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với thiệt giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đối với thiệt giới làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
thân giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho 
lớn, làm cho nhỏ; đối với thân giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân 


442 


Tập 04, Quyền 177, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


tán; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thân giới làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng: đối với thân giới làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thân giới làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
ý giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với ý giới làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với ý giới làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng: đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với ý giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với ý giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng làm cho 
có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ẫy, do 
khởi tưởng nảy nên chắng phải tu hành Bát-nhã ba la mật. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
địa giới làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với địa giới làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với địa giới làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng: đối với địa giới làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với địa 
giới làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, 


443 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không, thức giới cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 
Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
vô minh làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với vô minh làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với vô minh làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với vô minh làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với vô minh làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy, do khởi tưởng này nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
bố thí Ba-la-mật-đa làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng làm cho lớn, làm 
cho nhỏ; đối với bố thí Ba-la-mật-đa làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bố thí Ba-la-mật-đa làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với tịnh giới cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với bố thí Ba-la-mật-đa làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với bố thí Ba-la-mật-đa làm cho có sức, làm cho không có 
sức; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ẫy, do khởi 
tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp không nội làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp không ngoại, 


444 


Tập 04, Quyền 177, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tắt cả pháp, pháp không chẳng thê năm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp 
không nội làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với pháp không nội làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với pháp không nội làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp không nội làm cho có sức, 
làm cho không có sức; đối với pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
chơn như làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh 
chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với chơn như làm cho nhóm tụ, 
làm cho phân tán; đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với chơn như làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với chơn như làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với chơn như làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng làm cho có sức, làm cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy, do khởi tưởng này nên 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 


445 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Thánh đề khổ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Thánh đế tập, diệt, 
đạo cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Thánh đề khổ làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo cũng làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Thánh đề khổ làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo 
cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
Thánh để khổ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Thánh để tập, diệt, 
đạo cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Thánh đề khô làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Ấy, 
do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
bốn tịnh lự làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn tịnh lự làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn tịnh lự làm cho 
có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; 
đối với bốn tịnh lự làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với bốn tịnh lự 
làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tám giải thoát làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tám 
giải thoát làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với tám giải thoát làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với tám giải 
thoát làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tám thắng xứ chín định thứ 
đệ, mười biến xứ cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tám giải 
thoát làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với tám thăng xứ, 


446 


Tập 04, Quyền 177, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng làm cho có sức, làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng nảy nên chắng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã la la mật đa như thế, đối với 
bốn niệm trụ làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tảm chi thánh đạo cũng 
làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn niệm trụ làm cho nhóm tụ, làm 
cho phân tán; đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn niệm trụ làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với bốn niệm trụ làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với bốn niệm trụ làm cho có sức, làm cho không có sức; 
đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi chánh đạo cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ẫy, do khởi 
tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp môn giải thoát không làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; 
đối với pháp môn giải thoát không làm cho nhóm tụ, làm cho phân 
tán; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát không làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với pháp môn giải thoát không làm cho rộng, làm 
cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng làm 
cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát không làm cho có 
sức, làm cho không có sức; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 


447 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


năm loại mắt làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với sáu phép thần thông 
cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với năm loại mắt làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với sáu phép thần thông cũng làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với năm loại mắt làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với sáu phép thần thông cũng làm cho có 
hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với năm loại mắt làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với sáu phép thần thông cũng làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với năm loại mắt làm cho có sức, làm cho không có 
sức; đối với sáu phép thần thông cũng làm cho có sức, làm cho không 
có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng nảy nên chẳng 
phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
mười lực Phật làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với mười lực 
Phật làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bắt cộng cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với mười lực Phật làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng: đối 
với mười lực Phật làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm cho rộng, làm cho 
hẹp; đối với mười lực Phật làm cho có sức, làm cho không có sức; đối 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng làm 
cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, 
do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này; bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
pháp không quên mắt làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tánh luôn 
luôn xả cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với pháp không quên mắt 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tánh luôn luôn xả cũng 
làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với pháp không quên mất làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng, đối với tánh luôn luôn 
xả cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với 
pháp không quên mắt làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tánh luôn 
luôn xả cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với pháp không quên mắt 


448 


Tập 04, Quyền 177, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với tánh luôn luôn xả cũng 
làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
trí nhất thiết làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với trí nhất thiết làm 
cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với trí nhất thiết 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng: đối với trí nhất thiết làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối 
với trí nhất thiết làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tắn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với tất cả pháp 
môn Đà-la-ni làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với tất 
cả pháp môn Đà-la-m làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với tất cả pháp môn Tam-ma- -địa cũng làm cho có hạn 
lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Đà-la-nI làm cho 
có sức, làm cho không có sức; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Dự-lưu làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Dự-lưu làm cho nhóm tụ, 


449 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


làm cho phân tán; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng làm cho 
nhóm tụ, làm cho phân tán; đối với Dự-lưu làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng 
làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Dự-lưu 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng 
làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Dự-lưu làm cho có sức, làm cho 
không có sức; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Ấy, do khởi 
tưởng nảy nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳắng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Nhất-lai 
hướng, Nhắt-lai quả, Bắt-hoàn hướng, Bắt-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán, đôí Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phân tán; đối 
với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả làm cho có hạn lượng, làm cho không 
có hạn lượng; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu hướng quả làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Nhất-lai 
hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với 
Dự-lưu hướng, Dự-lưu hướng quả làm cho có sức, làm cho không có 
sức; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả cũng làm cho có 
sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Ấy, do khởi 
tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tắn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
Độc-giác làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với quả vị Độc-giác cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với Độc-giác làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với quả vị Độc-giác cũng làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với Độc-giác làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với quả vị Độc-giác cũng làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng; đối với Độc-giác làm cho rộng, làm cho hẹp; 
đối với quả vị Độc-giác cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với Độc- 
giác làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với quả vị Độc-giác 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 


450 


Tập 04, Quyền 177, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chẳng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
đại Bồ-tát làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng làm 
cho lớn, làm cho nhỏ; đối với đại Bồ-tát làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng làm cho nhóm tụ, làm cho phần 
tán; đối với đại Bồ-tát làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn 
lượng; đối với hạnh đại Bồ-tát cũng làm cho có hạn lượng, làm cho 
không có hạn lượng; đối với đại Bồ-tát làm cho rộng, làm cho hẹp; đôi 
với hạnh đại Bồ-tát cũng làm cho rộng, làm cho hẹp; đối với đại Bồ- 
tát làm cho có sức, làm cho không có sức; đối với hạnh đại Bồ-tát 
cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 
Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tỉnh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác làm cho lớn, làm cho nhỏ; đối với 
quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng làm cho lớn, làm cho nhỏ; đôi 
với chư Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán; đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng làm cho nhóm 
tụ, làm cho phân tán; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác làm 
cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng; đối với quả vị giác 
ngộ cao tột của Phật cũng làm cho có hạn lượng, làm cho không có 
hạn lượng; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác làm cho rộng, 
làm cho hẹp; đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng làm cho 
rộng, làm cho hẹp; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác làm 
cho có sức, làm cho không có sức; đỗi với quả vị giác ngộ cao tột của 
Phật cũng làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát mới học Đại-thừa, chăng 
nương vào Bát-nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la- 
mật-đa mà khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với 
tất cả các pháp làm cho lớn, làm cho nhỏ, làm cho nhóm tụ, làm cho 
phân tán, làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng, làm cho 
rộng, làm cho hẹp, làm cho có sức, làm cho không có sức, thì bạch 


451 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy, do khởi tưởng này nên chăng phải tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? 

Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa như thế, đối với sắc hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm 
cho lớn cho nhỏ; đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sắc hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với sắc hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với sắc hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với sắc hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chăng làm cho có sức cho không có sức; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chăng phải là quả 
Đăng lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với nhãn xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhãn xứ hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với nhãn xứ hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với nhãn xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm 
cho rộng cho hẹp chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhãn xứ hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có 
sức; đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất 
cả như thế đều chắng phải quả Đăng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với sắc xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 


452 


Tập 04, Quyền 177, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sắc xứ 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với sắc xứ hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với sắc xứ hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với sắc xứ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế chăng phải quả Đắng-lưu của 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bôồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với nhãn giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhãn giới hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với nhãn giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với nhãn giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhãn 
giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thê đều chăng phải 
quả Đăng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với nhĩ giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho 


453 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhĩ giới hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với nhĩ giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với nhĩ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhĩ 
giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho 
có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chăng 
phải quả Đăng lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa vậy. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tỷ giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tỷ giới hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tỷ giới 
hoặc làm cho có hạn lượng, làm cho không có hạn lượng, chắng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng, làm 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đôi với tỷ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với tỷ giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều 
chăng phải quả đẳng lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa vậy. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với thiệt giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 


454 


Tập 04, Quyền 177, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thiệt giới hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với thiệt giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với thiệt giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với thiệt giới 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chắng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thê đều chăng phải 
quả Đăng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với thân giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thân giới hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với thân giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với thân giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với thân 
giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chăng phải 
quả Đắng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với ý giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 


455 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với ý giới hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với ý giới hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với ý 
giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với ý giới hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; 
đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chăng phải quả Đăng-lưu 
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với địa giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với địa giới 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với địa giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với địa giới hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đỗi với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với địa giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chăng làm cho có sức cho không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều 
chăng phải quả Đắng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với vô minh hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 


456 


Tập 04, Quyền 177, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với vô minh hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với vô minh hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến lão tử, sâu, than, 
khổ, ưu, não hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với vô minh 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với hành 
cho đến lão tử, sâu, than, khổ, ưu, não hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với vô minh hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đối với hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất 
cả như thế đêu chắng phải quả Đắng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với bố thí Ba-la-mật-đa hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tịnh giới, an nhãn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bố thí Ba-la-mật-đa hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với bố thí Ba-la- 
mật-đa hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tịnh giới cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với bố thí Ba-la-mật-đa hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với bố thí Ba- 
la-mật-đa hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chắng phải quả 
Đăng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với pháp không nội hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp không ngoại, pháp 


457 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tắt cả pháp, pháp không chẳng thê năm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho 
nhỏ; đối với pháp không nội hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp không nội 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với pháp không nội hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với pháp không ngoại cho đến vô tự tánh là không 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp 
không nội hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều 
chăng phải quả Đắng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


Quyền Thứ 177 
HEAT 


458 


07 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với chơn như hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với chơn như hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với chơn như 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đên cảnh 
giới bất tư nghì hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với chơn 
như hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với chơn như hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chắng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn! Tắt cả như thế đều chẳng phải quả đẳng lưu Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với Thánh đề khổ hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Thánh để tập, diệt, đạo hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Thánh để 
khô hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Thánh đế khổ 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Thánh đế tập, diệt, đạo 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Thánh đề khổ hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với Thánh đế tập, 
diệt, đạo hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với Thánh đề khổ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm 
cho có sức cho không có sức; đối với Thánh để tập, diệt, đạo hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, 


Tập 04, Quyền 178, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chăng phải quả Đắng-lưu của 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với bốn tịnh lự hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn 
tịnh lự hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
bốn tịnh lự hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với bốn vô lượng 
bốn định vô sắc hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với bốn tịnh 
lự hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với bốn tịnh lự hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đối với bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho 
có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chăng 
phải quả Đăng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tám giải thoát hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho 
nhỏ; đối với tám giải thoát hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với tám giải thoát hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tám giải thoát 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với tám giải thoát hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối 
với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch 


461 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Thế Tôn! Tất cả như thế đều chẳng phải quả Đắng-lưu của Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với bốn niệm trụ hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tảm chi thánh đạo hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn niệm trụ 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
bốn niệm trụ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đối với bốn niệm trụ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với bốn 
niệm trụ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức 
cho không có sức; đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chắng phải quả 
Đăng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nêú đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với pháp môn giải thoát không hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho 
lớn cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát không hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát 
không hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với pháp môn giải thoát không hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp 
môn giải thoát không hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với pháp môn giải thoát vô 


462 


Tập 04, Quyền 178, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


tướng, vô nguyện hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều 
chăng phải quả Đắng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với năm loại mắt hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sáu phép thần thông hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với năm loại 
mắt hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với sáu phép thần thông hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với năm loại mắt hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với sáu phép thần thông hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với năm loại mắt hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với sáu phép thần 
thông hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với năm loại mắt hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức; đối với sáu phép thần thông hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chăng phải quả Đắng-lưu của 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với mười lực Phật hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối 
với mười lực Phật hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm 
cho nhóm tụ cho phân tán; đối với mười lực Phật hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
mười lực Phật hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp, đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với mười 
lực Phật hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức 
cho không có sức; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 


463 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Phật bất cộng hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho 
có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chăng 
phải quả Đăng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với pháp không quên mất hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tánh luôn luôn xả 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp 
không quên mất hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp 
không quên mất hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tánh 
luôn luôn xả hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp 
không quên mất hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với pháp không quên mắt hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chắng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
tánh luôn luôn xả hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều 
chăng phải quả Đắng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với trí nhất thiết hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
trí nhất thiết hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đôi 
với trí nhất thiết hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với trí nhất thiết hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với trí nhất thiết hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chắng làm cho có sức cho không có sức; đối 
với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất 
cả như thế đều chẳng phải quả đăng lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 


464 


Tập 04, Quyền 178, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với tất cả ta na địa môn hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Đả-la- _ni hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với tất cả pháp môn Đả-la-ni hoặc làm cho có sức cho không có 
sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đối với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có 
sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chẳng 
phải quả đẳng lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với Dự-lưu hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Dự-lưu hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Dự-lưu hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Dự-lưu hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A- 
la-hán hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với Dự-lưu hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chăng phải quả Đắng-lưu của 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc 


465 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Nhất-lai 
hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bắt-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hản quả hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; 
đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng: đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la- 
hán quả hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả 
làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có 
sức; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì 
bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều chẳng phải quả Đăng-lưu của Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với Độc-giác hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với quả vị Độc-giác hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Độc-giác hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
quả vị Độc-giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với Độc-giác hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đối với quả vị Độc-giác hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chắng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đối với Độc-giác hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với quả vị Độc-giác hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với Độc-giác hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
quả vị Độc-giác hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế đều 
chăng phải quả Đắng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với đại Bằ-tát hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hạnh đại Bồ-tát hoặc làm cho 


466 


Tập 04, Quyền 178, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với đại Bồ-tát hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối 
với hạnh đại Bồ-tát hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm 
cho nhóm tụ cho phân tán; đối với đại Bồ-tát hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với hạnh đại Bồ-tát hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với đại Bồ-tát hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với hạnh đại Bồ-tát hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với đại Bồ-tát hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có 
sức; đối với hạnh đại Bồ-tát hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chăng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như 
thế đều chăng phải quả Đắng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với quả vị 
giác ngộ cao tột của Phật hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho 
lớn cho nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối 
VỚI quả VỊ giác ngộ cao tột của Phật hoặc làm cho nhóm tụ cho phần 
tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với chư Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
quả vị giác ngộ cao tột của Phật hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với quả vị giác ngộ cao tột của 
Phật hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với quả vị giác 
ngộ cao tột của Phật hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thế 
đều chắng phải quả Đắng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tất cả pháp hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tất cả pháp hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
tất cả pháp hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng 


467 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với tất cả pháp 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với tất 
cả pháp hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Tất cả như thể đều chăng phải 
quả Đăng-lưu của Bát-nhã-ba-la-mật-đa. 

Bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa như thế, đối với sắc hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm 
cho lớn cho nhỏ, đối với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sắc hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với sắc hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với sắc hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với thọ, tưởng, hành, thức hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với sắc hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chăng làm cho có sức cho không có sức; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có 
tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với nhãn xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhãn xứ hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với nhãn xứ hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm cho 
có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng; đối với nhãn xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhãn xứ hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có 
sức; đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 


468 


Tập 04, Quyền 178, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với sắc xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sắc xứ 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với sắc xứ hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với sắc xứ hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với sắc xứ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải 
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc 
mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với nhãn giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhãn giới hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với nhãn giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với nhãn giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
hoặc làm cho rộng cho hẹp,chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhãn 
giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn. Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, 


469 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có 
tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với nhĩ giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với nhĩ giới hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với nhĩ giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với nhĩ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với nhĩ 
giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho 
có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở 
đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng 
phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tỷ giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tỷ giới hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tỷ giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với tỷ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với tỷ 


470 


Tập 04, Quyền 178, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với hương giới cho đến các thọ đo tỷ xúc làm duyên 
sanh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc 
lớn, chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải 
có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với thiệt giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thiệt giới hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với thiệt giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với thiệt giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với thiệt giới 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc 
lớn, chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải 
có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với thân giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thân giới hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với thân giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 


471 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đối với thân giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với thân 
giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức 
cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc 
lớn, chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải 
có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với ý giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với ý giới hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với ý giới hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với ý 
giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với ý giới hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; 
đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc 
làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có 
sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải 
tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc 
mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với địa giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với địa giới 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phần 
tán; đối với thủy, hỏa, phong, không, thức giới hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với địa giới 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với thủy, hỏa, phong, không, 


472 


Tập 04, Quyền 178, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


thức giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với địa giới hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với địa giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chăng làm cho có sức cho không có sức; đối với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là 
có sở đắc lớn, chắng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
chăng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác 
ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với vô minh hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với vô minh hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với vô minh hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với vô minh 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; đối với hành 
cho đến lão tử, sâu, than, khổ, ưu, não hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với vô minh hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đối với hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tội. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với bố thí Ba-la-mật-đa hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bố thí Ba-la-mật-đa hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc làm cho nhóm tụ cho 


473 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với bố thí Ba-la- 
mật-đa hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tịnh giới cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với bố thí Ba-la-mật-đa hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với bố thí Ba- 
la-mật-đa hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có 
tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với pháp không nội hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tắt cả pháp, pháp không chăng thể năm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho 
nhỏ; đối với pháp không nội hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp không nội 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với pháp không nội hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh hoặc làm cho rộng cho hẹp, chắng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với pháp không nội hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng 
làm cho có sức cho không có sức; đối với pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh hoặc làm cho có sức cho không có 
SỨC, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại 


474 


Tập 04, Quyền 178, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc 
quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với chơn như hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với chơn như hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với chơn như 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với chơn 
như hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với chơn như hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc làm cho có sức cho 
không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế 
Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chắng phải tu hành Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với Thánh đề khổ hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Thánh để tập, diệt, đạo hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Thánh để 
khổ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc làm cho nhóm tụ cho 
phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Thánh đề khổ 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng: đối với Thánh đế khổ hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với Thánh đề tập, 
diệt, đạo hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đỗi 
với Thánh đề khổ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm 
cho có sức cho không có sức; đối với Thánh đề tập, diệt, đạo hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, 


475 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chắng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc 
mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với bốn tịnh lự hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn 
tịnh lự hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
bốn tịnh lự hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với bốn tịnh 
lự hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với bốn tịnh lự hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đối với bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho 
có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở 
đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng 
phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao 
tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tám giải thoát hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho 
nhỏ; đối với tám giải thoát hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với tám giải thoát hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng: đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tám giải thoát 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với tám giải thoát hoặc làm cho có 
sức cho không có sức, chắng làm cho có sức cho không có sức, thì 


476 


Tập 04, Quyền 178, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có 
khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với bốn niệm trụ hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tảm chi thánh đạo hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn niệm trụ 
hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân 
tán; đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
bốn niệm trụ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đối với bốn niệm trụ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với bốn 
niệm trụ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức 
cho không có sức; đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có 
tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với pháp môn giải thoát không hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho 
lớn cho nhỏ; đối với pháp môn giải thoát không hoặc làm cho nhóm tụ 
cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp môn giải thoát 
không hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với pháp môn giải thoát không hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với pháp 


477 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


môn giải thoát không hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi 
là có sở đắc lớn, chắng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
chăng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác 
ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với năm loại mắt hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với sáu phép thần thông hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với năm loại 
mắt hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho 
phân tán; đối với sáu phép thần thông hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với năm loại mắt hoặc 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với sáu phép thần thông hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với năm loại mắt hoặc làm cho 
rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với sáu phép thần 
thông hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với năm loại mắt hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức; đối với sáu phép thần thông hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chắng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc 
mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 


Quyền Thứ 176 
HEAT 


478 


08 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với mười lực Phật hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối 
với mười lực Phật hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm 
cho nhóm tụ cho phân tán; đối với mười lực Phật hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
mười lực Phật hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với mười 
lực Phật hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức 
cho không có sức; đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho 
có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở 
đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng 
phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với pháp không quên mất hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tánh luôn luôn xả 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với pháp 
không quên mất hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho nhóm 
tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với pháp 
không quên mất hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tánh 
luôn luôn xả hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với pháp 
không quên mắt hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm 
cho rộng cho hẹp; đối với pháp không quên mất hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 


Tập 04, Quyền 179, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


tánh luôn luôn xả hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ây gọi là 
có sở đắc lớn, chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
chăng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng quả vị giác ngộ 
cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với trí nhất thiết hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chắng làm cho lớn cho nhỏ; đối với 
trí nhất thiết hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm 
tụ cho phân tán; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối 
với trí nhất thiết hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, 
chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng hoặc làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối 
với trí nhất thiết hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho 
hẹp; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với trí nhất thiết hoặc làm cho 
có sức cho không có sức, chắng làm cho có sức cho không có sức; đối 
với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm 
cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; 
đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, 
chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ 
cho phân tán; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp môn Đả-la-ni hoặc 
làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; đối với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho 


461 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


rộng cho hẹp; đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức; đối với tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa hoặc làm cho có sức cho không có sức, 
chăng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát 
ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì 
sao? Vì chăng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị 
giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với Dự-lưu hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Dự-lưu hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Dự-lưu hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Dự-lưu hoặc làm cho rộng 
cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A- 
la-hán hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối 
với Dự-lưu hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán hoặc làm 
cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, 
thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu 
hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc 
mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc 
làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Nhất-lai 
hướng, Nhắt-lai quả, Bất-hoản hướng, Bắt-hoàn quả, A-la-hán hướng, 
A-la-hán quả hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; 
đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả hoặc làm 
cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la- 
hán quả hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với Dự-lưu hướng 


482 


Tập 04, Quyền 179, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Dự-lưu quả hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp; 
đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với Dự-lưu hướng, Dự-lưu 
hướng quả hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có 
sức cho không có sức; đối với Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, 
chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có 
tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với Độc- -giác hoặc làm cho lớn cho nhỏ, 
chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với quả vị Độc-giác hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với Độc-giác hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
quả vị Độc-giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho 
nhóm tụ cho phân tán; đối với Độc-giác hoặc làm cho có hạn lượng 
cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có 
hạn lượng; đối với quả vị Độc-giác hoặc làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng; đối với Độc-giác hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho 
rộng cho hẹp; đối với quả vị Độc-giác hoặc làm cho rộng cho hẹp, 
chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với Độc-giác hoặc làm cho có sức 
cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với 
quả vị Độc-giác hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm 
cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là 
có sở đắc lớn, chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
chăng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác 
ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với chư đại Bồ-tát hoặc làm cho lớn cho 
nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với hạnh đại Bồ-tát hoặc làm cho 
lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với chư đại Bồ-tát hoặc 
làm cho nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; 
đối với hạnh đại Bồ-tát hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng 
làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với chư đại Bồ-tát hoặc làm cho có 
hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với hạnh đại Bồ-tát hoặc làm cho có hạn 
lượng cho không có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho 
không có hạn lượng; đối với chư đại Bồ-tát hoặc làm cho rộng cho 


463 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với hạnh đại Bồ-tát hoặc làm 
cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với chư đại Bồ-tát 
hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng làm cho có sức cho 
không có sức; đối với hạnh đại Bồ-tát hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chăng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! 
Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chăng phải tu hành Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa. Vì sao? Vì chăng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao tội. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với quả VỊ 
giác ngộ cao tột của Phật hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chăng làm cho 
lớn cho nhỏ; đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hoặc làm 
cho nhóm tụ cho phân tán, chắng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối 
VỚI quả VỊ giác ngộ cao tột của Phật hoặc làm cho nhóm tụ cho phân 
tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với chư Như Lai ứng 
Chánh Đăng Giác hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn 
lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với 
quả vị giác ngộ cao tột của Phật hoặc làm cho có hạn lượng cho không 
có hạn lượng, chăng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; 
đối với chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác hoặc làm cho rộng cho 
hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với quả vị giác ngộ cao tột của 
Phật hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với 
chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hoặc làm cho có sức cho không 
có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức; đối với quả vị giác 
ngộ cao tột của Phật hoặc làm cho có sức cho không có sức, chăng 
làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bỏ-tát ấy gọi 
là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì 
chăng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác 
ngộ cao tột. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu đại Bồ-tát khởi tưởng thế này: Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa như thế, đối với tất cả các pháp hoặc làm cho lớn 
cho nhỏ, chăng làm cho lớn cho nhỏ; đối với tất cả pháp hoặc làm cho 
nhóm tụ cho phân tán, chăng làm cho nhóm tụ cho phân tán; đối với 
tất cả pháp hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chăng 
làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng; đối với tất cả pháp 
hoặc làm cho rộng cho hẹp, chăng làm cho rộng cho hẹp; đối với tất 
cả các pháp hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có 
sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy gọi là có sở 


484 


Tập 04, Quyền 179, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì chẳng 
phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao 
tột. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì hữu tình vô sanh nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô sanh; vì hữu tình vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô diệt; vì hữu tình vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tự tánh; vì hữu tình vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô sở hữu; vì hữu tình là không nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng không; vì hữu tình vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô tướng; vì hữu tỉnh vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô nguyện; vì hữu tình viên ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng viễn ly; vì hữu tình tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
tịch tịnh; vì hữu tình bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
bất khả đắc; vì hữu tình bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng bất khả tư nghì; vì hữu tình vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tr1 giác; vì thế lực của hữu tình chăng thành tựu nên 
biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì sắc vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô sanh; thọ, tưởng, hành, thức vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì sắc vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô diệt; thọ, tưởng, hành, thức vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô diệt; vì sắc vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tự tánh; thọ, tưởng, hành, thức vô tự tánh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì sắc vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô sở hữu; thọ, tưởng, hành, thức vô sở hữu nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì sắc là không nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng là không; thọ, tưởng, hành, thức là không nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng là không; vì sắc vô tướng nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; thọ, tưởng, hành, thức vô tướng nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì sắc vô nguyện nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; thọ, tưởng, hành, thức vô nguyện 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì sắc viễn ly nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; thọ, tưởng, hành, thức viên ly nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì sắc tịch tịnh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; thọ, tưởng, hành, thức tịch tịnh nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì sắc bất khả đắc nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; thọ, tưởng, hành, thức bất khả 
đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì sắc bất khả tư 


4685 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; thọ, tưởng, 
hành, thức bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả 
tư nghì; vì sắc vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri 
giác; thọ, tưởng, hành, thức vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tri giác; vì thế lực của sắc chẳng thành tựu nên biết thế lực 
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng thành; thế lực của thọ, tưởng, 
hành, thức chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng chăng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bôồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì nhãn xứ vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô sanh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì nhãn xứ vô diệt nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô diệt nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì nhãn xứ vô tự tánh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tự 
tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì nhãn xứ vô sở 
hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì nhãn 
xứ là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vì 
nhãn xứ vô tướng, nên biết Bát-nhã Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô tướng; vì nhãn xứ vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô nguyện; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô nguyện nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì nhãn xứ viễn ly nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ viễn ly nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì nhãn xứ tịch tịnh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ tịch tịnh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì nhãn xứ bất khả đắc 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
xứ bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì 
nhãn xứ bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bắt khả tư 
nghì; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì nhãn xứ vô tri giác nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tri giác nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của nhãn xứ 
chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng 


486 


Tập 04, Quyền 179, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


thành tựu; thế lực của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ chăng thành tựu nên 
biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì sắc xứ vô sanh nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô sanh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô sanh nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì sắc xứ vô diệt nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô 
diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì sắc xứ vô tự tánh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì 
sắc xứ vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô sở hữu; vì sắc xứ là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng không; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vì sắc xứ vô tướng nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô tướng nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì sắc xứ vô nguyện nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì 
sắc xứ viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
viễn ly; vì sắc xứ tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch 
tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng tịch tịnh; vì sắc xứ bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng bất khả đắc; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ bất khả đắc 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì sắc xứ bất khả tư 
nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ bật khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng bất khả tư nghì; vì sắc xứ vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô tri giác; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô tri giác nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của sắc xứ chăng 
thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng thành 
tựu; thế lực của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng thành tựu nên 
biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì nhãn giới vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 


467 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sanh nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô sanh; vì nhãn giới vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô diệt; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì nhãn 
giới vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì nhãn giới vô sở hữu nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô sở hữu; nhãn giới là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng không: sắc ølới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không: vì nhãn giới vô 
tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tướng nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; vì nhăn giới vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô nguyện; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì nhãn giới viên ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn 
ly; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra viên ly nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì nhãn giới tịch tịnh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
tịch tịnh; vì nhãn giới bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
bất khả đắc; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì nhãn 
giới bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư 
nghì; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bất khả 
tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì nhãn 
giới vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của nhãn giới chăng 
thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành 
tựu; thế lực của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra chắng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
chăng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì nhĩ giới vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 


4688 


Tập 04, Quyền 179, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô sanh; vì nhĩ giới vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô diệt; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì nhĩ giới vô tự 
tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì nhĩ giới vô sở hữu nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
sở hữu; nhĩ giới là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vì nhĩ giới vô tướng nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng: thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng; vì nhĩ giới vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì 
nhĩ giới viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra viễn ly nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì nhĩ giới tịch tịnh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; 
vì nhĩ giới bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả 
đắc; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra bất khả 
đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì nhĩ giới bất 
khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bắt khả tư nghì, thanh 
giới cho đến các thọ đo nhĩ xúc làm duyên sanh ra bất khả tư nghì nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bắt khả tư nghì; vì nhĩ giới vô tri giác 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của nhĩ giới chẳng thành tựu nên 
biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực 
của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẵng 
thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành 
tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì tỷ giới vô sanh nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô sanh; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 


489 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô sanh; vì tỷ giới vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô diệt; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô 
diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì tỷ giới vô tự tánh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tự tánh; vì tỷ giới vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô sở hữu; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở 
hữu; vì tỷ giới là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không: 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vì tỷ giới vô tướng nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng: hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng: vì tỷ giới vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì tỷ giới 
viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra viễn ly nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng viễn ly; vì tỷ giới tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng tịch tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì tỷ 
giới bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì tỷ giới bất khả tư 
nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra bất khả tư nghì nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì tỷ giới vô tri giác nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tri giác; vì thế lực của tỷ giới chăng thành tựu nên biết thế lực 
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực của hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chắng thành tựu nên 
biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì thiệt giới vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la- 


490 


Tập 04, Quyền 179, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


mật-đa cũng vô sanh; vì thiệt giới vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô diệt; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì thiệt giới vô tự 
tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì thiệt giới vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô sở hữu; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở 
hữu; thiệt giới là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vì thiệt giới vô tướng nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: vì thiệt giới vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô 
nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì thiệt giới 
viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng viễn ly; vì thiệt giới tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng tịch tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì thiệt giới 
bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì thiệt giới bất khả tư nghì 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra bất khả tư nghì nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng bắt khả tư nghì; vì thiệt giới vô tri giác nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tr1 giác; vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô tri giác; vì thế lực của thiệt giới chẳng thành tựu nên biết thế lực 
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực của vị ĐIỚI 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chăng thành tựu nên 
biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì thân giới vô sanh, nên Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô sanh; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô sanh; vì thân giới vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 


491 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đa cũng vô diệt; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì thân giới vô 
tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì thân giới vô sở hữu nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô sở hữu; vì thân giới là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
không; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là 
không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không: vì thân giới vô 
tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tướng nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng: vì thân giới vô nguyện, nên biết Bát-nhã ba 
la mật cũng vô nguyện; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì thân giới viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn 
ly; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra viễn ly nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì thân giới tịch tịnh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
tịch tịnh; vì thân giới bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
bất khả đắc, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì thân 
giới bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư 
nghì; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra bất khả 
tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì thân 
giới vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của thân giới chẳng 
thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành 
tựu; thế lực của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
chăng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì ý giới vô sanh nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô sanh; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô sanh; vì ý giới vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 


492 


Tập 04, Quyền 179, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


diệt; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô diệt nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì ý giới vô tự tánh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô tự tánh; vì ý giới vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
sở hữu; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô sở 
hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì ý giới là không 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng không; vì ý giới vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tướng 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì ý giới vô nguyện nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; vì ý giới viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
viên ly; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra viên ly 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì ý giới tịch tịnh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
tịch tịnh; vì ý giới bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất 
khả đắc; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bất khả 
đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì ý giới bất khả 
tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bất khả tư nghì nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì ý giới vô tri giác nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tri giác; vì thế lực của ý giới chẳng thành tựu nên biết thế lực 
của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực của pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chắng thành tựu nên biết 
thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì địa giới vô sanh nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô sanh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô sanh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì địa giới vô diệt nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì địa giới vô 
tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; thủy, hỏa, 


493 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


phong, không, thức giới vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tự tánh; vì địa giới vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô sở hữu; thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô sở hữu nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì địa giới là không nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vì địa giới vô 
tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng: thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: vì địa giới vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô nguyện nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì địa giới viễn ly nên biết Bát- nhã- 
ba-la-mật-đa cũng viên ly; thủy, hỏa, phong, không, thức giới viễn ly 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì địa giới tịch tịnh nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì địa 
giới bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng bất khả đắc; vì địa giới bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng bất khả tư nghì; thủy, hỏa, phong, không, thức giới bất 
khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì địa 
giới vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tri giác; vì thế lực của địa giới chăng thành tựu nên biết thế 
lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực của thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì vô minh vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô sanh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì vô minh vô diệt nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô diệt; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì vô minh vô tự 
tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tự tánh; vì vô minh vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô sở hữu; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô sở hữu 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vô minh là không nên 


494 


Tập 04, Quyền 179, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vì 
vô minh vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô tướng nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; vì vô minh vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô nguyện; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì vô 
minh viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng viễn ly; vì vô minh tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng tịch tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não tịch tịnh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì vô minh bất khả đắc 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
bất khả đắc; vì vô minh bắt khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng bất khả tư nghì; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não bắt 
khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì vô 
minh vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của vô minh chẳng thành tựu nên 
biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực 
của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chăng thành tựu nên 
biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 


Quyển Thứ 179 
HEAT 


495 


09 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì bố thí Ba-la-mật-đa vô sanh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự 
Ba-la-mật-đa vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì 
bố thí Ba-la-mật-đa vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
diệt; tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la-mật-đa vô diệt nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì bố thí Ba-la-mật-đa vô tự tánh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la- 
mật-đa vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì 
bố thí Ba-la-mật-đa vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
sở hữu; tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la-mật-đa vô sở hữu nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì bố thí Ba-la-mật-đa là không nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không: tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la- 
mật-đa là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vì bố thí 
Ba-la-mật-đa vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; 
tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la-mật-đa vô tướng nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng: vì bố thí Ba-la-mật-đa vô nguyện nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la- 
mật-đổa vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì 
bố thí Ba-la-mật-đa viễn ly nên biết Bát- nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn 
ly; tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la-mật-đa viễn ly nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng viễn ly; vì bố thí Ba-la-mật-đa tịch tịnh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la-mật-đa 
tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì bố thí Ba-la- 
mật-đa bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; 
tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la-mật-đa bất khả đắc nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì bố thí Ba-la-mật-đa bất khả tư nghì 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; tịnh giới cho đến 
tịnh lự Ba-la-mật-đa bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng bất khả tư nghì; vì bố thí Ba-la-mật-đa vô tri giác nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la-mật- 
đa vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực 
của bố thí Ba-la-mật-đa chăng thành tựu nên biết thế lực, Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng chẳng thành tựu; thế lực của tịnh giới cho đến tịnh lự 
Ba-la-mật-đa chăng thành tựu nên biết thế lực Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng chăng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì pháp không nội vô sanh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chăng thê nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì pháp 
không nội vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô diệt nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì pháp không nội vô tự tánh nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô tự tánh; vì pháp không nội vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô sở hữu; pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
sở hữu; vì pháp không nội là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng không; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh là không, nên biết Bát-nhã la mật đa cũng không; vì pháp không 
nội vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng: pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tướng nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì pháp không nội vô 
nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô nguyện nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì pháp không nội viên ly nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viên ly; pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
viễn ly; vì pháp không nội tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng tịch tịnh; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì pháp 
không nội bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả 
đắc; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh bất khả 
đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì pháp không 
nội bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư 
nghì; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh bất 
khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì 
pháp không nội vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri 
giác; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tri 


498 


Tập 04, Quyền 180, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của 
pháp không nội chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực của pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh chắng thành tựu nên biết thế lực của 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bô-tát, là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì chơn như vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bắt tư nghì vô sanh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì chơn như vô diệt nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô diệt; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì vô 
diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì chơn như vô tự 
tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
tự tánh; vì chơn như vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
sở hữu; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì vô sở hữu nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì chơn như là không nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vì chơn như 
vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô tướng: vì chơn như vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì vô nguyện nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì chơn như viễn ly nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì chơn như 
tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; pháp giới cho 
đến cảnh giới bắt tư nghì tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
tịch tịnh; vì chơn như bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
bất khả đắc; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì bất khả đắc nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì chơn như bất khả tư 
nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghỉ; pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì chơn như vô tri giác nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực 
của chơn như chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật- 


499 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đa cũng chăng thành tựu; thế lực của pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng chẳng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bôồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì Thánh đế khổ vô sanh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; Thánh đề tập, diệt, đạo vô sanh nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì Thánh đế khổ vô diệt nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; Thánh đề tập. diệt, đạo vô diệt 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì Thánh đế khổ vô tự 
tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; Thánh đề tập. 
diệt, đạo vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì 
Thánh đế khổ vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở 
hữu; Thánh đề tập, diệt, đạo vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô sở hữu; vì Thánh đề khổ là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng không: Thánh để tập, diệt, đạo là không nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng không; vì Thánh đề khổ vô tướng nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; Thánh đề tập. diệt, đạo vô tướng nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì Thánh đế khổ vô nguyện nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; Thánh đề tập, diệt, đạo vô 
nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Thánh để 
khổ viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; Thánh để tập, 
diệt, đạo viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì Thánh 
đề khổ tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; Thánh 
đề tập. diệt, đạo tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; 
vì Thánh để khổ bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất 
khả đắc; Thánh để tập, diệt, đạo bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng bất khả đắc; vì Thánh đế khổ bất khả tư nghì nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bắt khả tư nghì; Thánh đề tập, diệt, đạo bất 
khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì 
Thánh để khổ vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri 
giác; Thánh đề tập, diệt, đạo vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tri giác; vì thế lực của Thánh đề khổ chắng thành tựu nên biết 
thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực của 
Thánh để tập, diệt, đạo chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 


500 


Tập 04, Quyền 180, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì bốn tịnh lự vô sanh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô 
sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì bốn tịnh lự vô 
diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì bốn 
tịnh lự vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tự tánh; vì bốn tịnh lự vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô sở hữu; bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô sở hữu nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì bốn tịnh lự là không nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; bốn vô lượng, bốn định vô sắc là 
không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không: vì bốn tịnh lự vô 
tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng: bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: vì bốn tịnh lự vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
VÔ nguyện; bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô nguyện nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì bốn tịnh lự viễn ly nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; bốn vô lượng, bốn định vô sắc viễn ly 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì bốn tịnh lự tịch tịnh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì bốn 
tịnh lự bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng bất khả đắc; vì bốn tịnh lự bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; bốn vô lượng, bốn định vô sắc bất 
khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì 
bốn tịnh lự vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô tri giác; vì thế lực của bốn tịnh lự chăng thành tựu nên biết 
thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực của 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc chăng thành tựu nên biết thế lực của 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát, là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì tám giải thoát vô sanh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì tám 
giải thoát vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; tắm 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô diệt nên biết Bát-nhã-ba- 


201 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


la-mật-đa cũng vô diệt; vì tám giải thoát vô tự tánh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; tắm thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì 
tám giải thoát vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở 
hữu; tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô sở hữu nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì tám giải thoát là không nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không: 
vì tám giải thoát vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô tướng nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì tám giải thoát vô nguyện nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì tám giải thoát viên ly nên biết Bát-nhã-ba- la-mật-đa 
cũng viên ly; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ viễn ly nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì tám giải thoát tịch tịnh nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; tắm thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch 
tịnh; vì tám giải thoát bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
bất khả đắc; tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ bất khả đắc 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì tám giải thoát bất 
khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ bất khả tư nghì nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì tám giải thoát vô tri giác 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; tám thăng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tri giác; vì thế lực của tám giải thoát chẳng thành tựu nên biết 
thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa tri cũng chăng thành tựu; thế lực của 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thành tựu nên biết 
thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì bốn niệm trụ vô sanh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô sanh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì bốn niệm trụ vô diệt nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ 
thánh đạo vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì bốn 
niệm trụ vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; 


502 


Tập 04, Quyền 180, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo vô tự tánh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì bốn niệm trụ vô sở hữu nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; bốn chánh đoạn cho đến tám 
chi thánh đạo vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở 
hữu; bốn niệm trụ là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
không, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không: vì bốn niệm trụ vô tướng nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì 
bốn niệm trụ vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô nguyện nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì bốn niệm trụ viễn ly 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; 
vì bốn niệm trụ tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo tịch tịnh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì bốn niệm trụ bất khả đắc nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ 
thánh đạo bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; 
vì bốn niệm trụ bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
bất khả tư nghì; bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo bắt khả tư 
nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì bốn niệm 
trụ vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; bốn 
chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của bốn niệm trụ chăng thành tựu 
nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế 
lực của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chăng thành tựu 
nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì pháp môn giải thoát không vô sanh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
sanh; vì pháp môn giải thoát không vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô diệt; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô diệt 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì pháp môn giải thoát 
không vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tự tánh; vì pháp môn giải thoát không vô sở hữu nên 


503 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở 
hữu; vì pháp môn giải thoát không là không nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là 
không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không: vì pháp môn giải 
thoát không vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng: 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô tướng nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì pháp môn giải thoát không vô nguyện 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô nguyện; vì pháp môn giải thoát không viễn ly nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng viễn ly; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện viễn 
ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì pháp môn giải thoát 
không tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng tịch tịnh; vì pháp môn giải thoát không bất khả đắc nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất 
khả đắc; vì pháp môn giải thoát không bất khả tư nghì nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả 
tư nghì; vì pháp môn giải thoát không vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tri giác; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vÌ thế lực 
của pháp môn giải thoát không chăng thành tựu nên biết thế lực của 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực của pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện chăng thành tựu nên biết thế lực của 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì năm loại mắt vô sanh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; sáu phép thần thông vô sanh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì năm loại mắt vô diệt nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; sáu phép thần thông vô diệt nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì năm loại mắt vô tự tánh nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; sáu phép thần thông vô tự 
tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì năm loại mắt 
vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; sáu phép 
thần thông vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; 


504 


Tập 04, Quyền 180, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


năm loại mắt là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không: sáu 
phép thần thông là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; 
vì năm loại mắt vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: sáu phép thần thông vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng; vì năm loại mắt vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô nguyện; sáu phép thần thông vô nguyện nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì năm loại mắt viễn ly nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viên ly; sáu phép thần thông viên ly nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì năm loại mắt tịch tịnh nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; sáu phép thần thông tịch tịnh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì năm loại mắt bất khả 
đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; sáu phép thần 
thông bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì 
năm loại mắt bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất 
khả tư nghì; sáu phép thần thông bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì năm loại mắt vô tri giác nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; sáu phép thần thông vô tri giác 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của năm loại 
mắt chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
chăng thành tựu; thế lực của sáu phép thần thông chẳng thành tựu nên 
biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chắng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì mười lực Phật vô sanh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì mười lực Phật 
vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô diệt; vì mười lực Phật vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tự tánh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự 
tánh; vì mười lực Phật vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô sở hữu; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; mười lực 
Phật là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng không: vì mười lực Phật vô tướng nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng: bốn điều không sợ cho đến mười 


505 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tám pháp Phật bất cộng vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô tướng; vì mười lực Phật vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì 
mười lực Phật viên ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viên ly; bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng viễn ly nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì mười lực Phật tịch tịnh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
tịch tịnh; vì mười lực Phật bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng bất khả đắc; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì 
mười lực Phật bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất 
khả tư nghì; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bắt khả tư nghì; vì 
mười lực Phật vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri 
giác; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tri 
giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của 
mười lực Phật chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng chẳng thành tựu; thế lực của bốn điều không sợ cho đến mười 
tám phát Phật bất cộng chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói đại Bát-nhã ba la 
la mật đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì pháp không quên mất vô sanh nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; tánh luôn luôn xả vô sanh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì pháp không quên mất 
vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; tánh luôn luôn xả 
vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì pháp không 
quên mất vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; 
tánh luôn luôn xả vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự 
tánh; vì pháp không quên mắt vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô sở hữu; tánh luôn luôn xả vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì pháp không quên mắt là không nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không: tánh luôn luôn xả là không nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vì pháp không quên mắt vô tướng 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng: tánh luôn luôn xả vô 
tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì pháp không 
quên mắt vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; 


506 


Tập 04, Quyền 180, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


tánh luôn luôn xả vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
nguyện; vì pháp không quên mất viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng viên ly; tánh luôn luôn xả viễn Ìy nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thất cũng viễn ly; vì pháp không quên mắt tịch tịnh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; tánh luôn luôn xả tịch tịnh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì pháp không quên mắt bất khả 
đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; tánh luôn luôn xả 
bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì pháp 
không quên mắt bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
bất khả tư nghì; tánh luôn luôn xả bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì pháp không quên mất vô tri giác 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; tánh luôn luôn xả vô 
tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của 
pháp không quên mất chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu; thế lực của tánh luôn luôn xả 
chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì trí nhất thiết vô sanh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô 
sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì trí nhất thiết vô 
diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì trí 
nhất thiết vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng vô tự tánh; vì trí nhất thiết vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô sở hữu; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô sở hữu 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì trí nhất thiết là 
không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; 
vì trí nhất thiết vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
tướng: trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tướng nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì trí nhất thiết vô nguyện nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì trí nhất 
thiết viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; 
vì trí nhất thiết tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; 


507 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng tịch tịnh; vì trí nhất thiết bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng bất khả đắc; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất khả đắc 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì trí nhất thiết bất 
khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì trí nhất thiết vô tri giác nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô 
tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của 
trí nhất thiết chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng chẳng thành tựu; thế lực của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni vô sanh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì tất cả 
pháp môn Đà-la-ni vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô diệt; vì tất cả pháp môn Đả-la-ni vô tự tánh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô tự tánh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì tất cả pháp môn Đà- 
la-ni vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô sở hữu; tất cả pháp môn Đà-la-ni là không nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng không: tất cả pháp môn Tam-ma-địa là không nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; vì tất cả pháp môn Đàả-la-ni vô 
tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; 
vì tất cả pháp môn Đà-la-ni vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô nguyện; tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô nguyện nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì tắt cả pháp môn Đà-la-ni viễn ly 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì tất cả pháp 
môn Đà-la-ni tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng tịch tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni bất khả đắc nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; tất cả pháp môn Tam-ma-địa bất 


508 


Tập 04, Quyền 180, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì tất cả pháp 
môn Đả-la-ni bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất 
khả tư nghì; tất cả pháp môn Tam-ma-địa bất khả tư nghì nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni vô 
tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri 
giác; vì thế lực của tất cả pháp môn Đà-la-ni chắng thành tựu nên biết 
thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu; thế lực của tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa chắng thành tựu nên biết thế lực của Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì Dự-lưu vô sanh nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô sanh; Nhắt-lai, Bất-hoản, A-la-hán vô sanh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì Dự-lưu vô diệt nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; Nhất-lai, Bất-hoản, A-la-hán vô diệt 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; vì Dự-lưu vô tự tánh nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì Dự- 
lưu vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
sở hữu; vì Dự-lưu là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
không; Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán là không nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng không: vì Dự-lưu vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô tướng: Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô tướng nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì Dự-lưu vô nguyện nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô 
nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Dự-lưu viễn 
ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; Nhất-lai, Bất-hoàn, A- 
la-hán viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì Dự-lưu 
tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; Nhất-lai Bất- 
hoàn A-la-hán tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; 
vì Dự-lưu bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; 
Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa cũng bắt khả đắc; vì Dự-lưu bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng bất khả tư nghì; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán bất khả tư 
nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì Dự-lưu vô 
tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri 


509 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


giác; vì thế lực của Dự-lưu chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực của Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng chắng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con dựa vào ý này nên nói Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 


Quyền Thứ 180 
HEAT 


510 


10 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả vô sanh 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh.; Nhắt-lai hướng, Nhất-lai 
quả, Bất-hoàn hướng, Bắt-hoản quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả vô 
sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì Dự-lưu hướng, 
Dự-lưu quả vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô diệt; Nhất- 
lai hướng cho đến A-la-hán quả vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô diệt; vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả vô tự tánh nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán 
quả vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì Dự- 
lưu hướng, Dự-lưu quả vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô sở hữu; Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả vô sở hữu nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả là 
không, nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng là không; Nhất-lai hướng 
cho đến A-la-hán quả là không nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng là 
không; vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tướng; Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả vô tướng 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì Dự-lưu hướng, Dự- 
lưu quả vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; 
Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả vô nguyện nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả viễn ly nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; Nhất-lai hướng cho đến A-la- 
hán quả viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì Dự-lưu 
hướng, Dự-lưu quả tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch 
tịnh; Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả tịch tịnh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả bất khả đắc 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất 
khả đắc; vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả bất khả tư nghì nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; Nhất-lai hướng cho đến A-la- 
hán quả bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bắt khả tư 
nghì; vì Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tri giác; Nhất-lai hướng cho đến A-la-hán quả vô tri 
giác nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của Dự- 
lưu hướng, quả Dự-lưu chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực của Nhất-lai hướng cho 
đến A-la-hán quả chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng chắng thành tựu. 


Tập 04, Quyền 1§1, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì Độc-giác vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; quả vị Độc-giác vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì Độc-giác vô diệt nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô diệt; quả vị Độc-giác vô diệt nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô diệt; vì Độc-giác vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tự tánh; quả vị Độc-giác vô tự tánh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì Độc-giác vô sở hữu nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; quả vị Độc-giác vô sở hữu nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì Độc-giác là không nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng là không; quả vị Độc-giác là không nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng là không; vì Độc-giác vô tướng nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; quả vị Độc-giác vô tướng nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; vì Độc-giác vô nguyện nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; quả vị Độc-giác vô 
nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Độc-giác 
viên ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; quả vị Độc-giác 
viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì Độc-giác tịch 
tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; quả vị Độc-giác tịch 
tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì Độc-giác bất khả 
đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; quả vị Độc-giác 
bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì Độc- 
giác bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư 
nghì; quả vị Độc-giác bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng bất khả tư nghì; vì Độc-giác vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tri giác; quả vị Độc-giác vô tr1 giác nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô tr1 giác; vì thế lực của Độc-giác chăng thành tựu 
nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu; thế 
lực của quả vị Độc-giác chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng chăng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì đại Bồ-tát vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; hạnh đại Bồ-tát vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì đại Bồ-tát vô diệt nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô diệt; hạnh đại Bồ-tát vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô diệt; vì đại Bồ-tát vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tự tánh; hạnh đại Bồ-tát vô tự tánh nên biết Bát-nhã- 


513 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì đại Bồ-tát vô sở hữu nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; hạnh đại Bồ-tát vô sở hữu nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; vì Đại Bồ-tát là không nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng là không; hạnh đại Bồ-tát là không nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng là không: vì đại Bồ-tát vô tướng nên 
biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; hạnh đại Bồ-tát vô tướng 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng: vì đại Bồ-tát vô nguyện 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; hạnh đại Bồ-tát vô 
nguyện nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì đại Bồ-tát 
viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; hạnh đại Bồ-tát 
viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì đại Bồ-tát tịch 
tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; hạnh đại Bồ-tát tịch 
tịnh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì đại Bồ-tát bất khả 
đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; hạnh đại Bồ-tát 
bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì đại 
Bồ-tát bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư 
nghì; hạnh đại Bồ-tát bất khả tư nghì nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng bất khả tư nghì; vì đại Bồ-tát vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tri giác; hạnh đại Bồ-tát vô tri giác nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của đại Bồ-tát chẳng thành 
tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu; 
thế lực của hạnh đại Bồ-tát chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì Như Lai Ứng Chánh đẳng Giác vô 
sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; quả vị giác ngộ cao 
tột vô sanh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì Như Lai 
Ứng Chánh Đăng Giác vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô 
diệt; quả vị giác ngộ cao tột vô diệt nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô diệt; vì Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác vô tự tánh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; quả vị giác ngộ cao tột vô tự 
tánh nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô sở 
hữu; quả vị giác ngộ cao tột vô sở hữu nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
cũng vô sở hữu; vì Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác là không nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không; quả vị giác ngộ cao tột là không 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng không: vì Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tướng; 


514 


Tập 04, Quyền 1§1, Phẩm Khen Ngợi Bát-Nhã 


quả vị giác ngộ cao tột vô tướng nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
vô tướng; vì Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác vô nguyện nên biết Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; quả vị giác ngộ cao tột vô nguyện 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì Như Lai Ứng 
Chánh Đăng Giác viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng viễn ly; 
quả vị giác ngộ cao tột viễn ly nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
viễn ly; vì Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác tịch tịnh; nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; quả vị giác ngộ cao tột tịch tịnh nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; quả 
VỊ giác ngộ cao tột bất khả đắc nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất 
khả đắc; vì Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác bất khả tư nghì nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bắt khả tư nghì; quả vị giác ngộ cao tột bất 
khả tư nghỉ nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghỉ; vì 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác vô tri giác nên biết Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng vô tri giác; quả vị giác ngộ cao tột vô tri giác nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vì thế lực của Như Lai Ứng 
Chánh đắng giác chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa cũng chăng thành tựu; thế lực của quả vị giác ngộ cao tột 
chăng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng chẳng 
thành tựu. 

Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bôồ-tát là đại Ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vì tất cả pháp vô sanh nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sanh; vì tất cả pháp vô diệt nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô diệt; vì tất cả pháp vô tự tánh nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tự tánh; vì tất cả pháp vô sở hữu nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô sở hữu; tất cả pháp là không nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng không: vì tất cả pháp vô tướng nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng vô tướng; vì tất cả pháp vô nguyện nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng vô nguyện; vì tất cả pháp viễn ly nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng viễn ly; vì tất cả pháp tịch tịnh nên biết Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa cũng tịch tịnh; vì tất cả pháp bất khả đắc nên biết Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc; vì tất cả pháp bắt khả tư nghì nên biết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng bất khả tư nghì; vì tất cả pháp vô tri giác 
nên biết Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng vô tri giác; vỉ thế lực của tất cả 
pháp chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
chăng thành tựu. 


515 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Bạch Thế Tôn! Con nương vào ý này mà nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa của đại Bô-tát là đại Ba-la-mật-đa. 


516 


XXXIH. PHẨM HỦÙY BÁNG BÁT-NHÃ 


Lúc bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu 
đại Bồ-tát đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này có khả năng 
tin hiểu thì vị ấy đã xả thân ở cõi nào mà sanh vào cõi này? 

Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy phát tâm hướng đến quả vị giác 
ngộ cao tột đã trải qua bao lâu? 

Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy đã từng thân cận cúng dường bao 
nhiêu đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác? 

Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã trải qua bao lâu? 

Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy tin hiểu nghĩa thú của Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thậm thâm ẫây như thế nào? 

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát đối với Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thậm thâm này có khả năng tin hiểu là vị ấy đã xả thân từ trong 
pháp hội của vô số, vô lượng, vô biên Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
ở mười phương thế giới mà sanh vào cõi này. 

Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy phát tâm hướng đến quả vị giác 
ngộ cao tột đã trải qua vô SỐ, VÔ lượng, vô biên trăm ngàn ức vô sỐ 
kiếp. 

Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy đã từng thân cận cúng đường vô 
số, vô lượng, vô biên chư Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác, chăng thê 
nghĩ bàn, chẳng thể so lường. 

Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy từ sơ pháp tâm thường siêng tu 
tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, Bát- nhã Ba-la-mật-đa, 
đã trải qua vô sô, vô lượng, vô biên trăm ngàn ức vô số kiếp. 

Này Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ-tát thấy Bát-nhã-ba-la-mật-đa này, 
thì liền nghĩ là ta được thấy Phật; nghe Bát-nhã-ba-la-mật-đa này thì 
liền nghĩ là ta được nghe Phật nói. 

Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy dùng vô tướng, vô nhị, vô sở đắc 
làm phương tiện, nên có khả năng tin hiểu nghĩa thú sâu xa của Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa này. 

Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm có ai có thể 
nghe, có thê thấy chăng? 

Phật dạy: Này Thiện Hiện! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, thật 
không có người có thể nghe, có thể thấy. Bát-nhã-ba-la-mật-đa như 
thế cũng chăng phải là cái để nghe và chăng phải là cái để thấy. Vì 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


sao? Thiện Hiện! Sắc không nghe không thấy, vì các pháp trì độn; thọ, 
tưởng, hành, thức không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Nhãn xứ không nghe không thấy, vì các pháp 
trì độn; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý không nghe không thấy, vì các pháp trì 
độn. Sắc xứ không nghe không thấy, vì các pháp trì độn; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Nhãn giới không nghe không thấy, vì các pháp 
trì độn; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra không nghe không thấy, vì các pháp trì độn; nhĩ 
giới không nghe không thấy, vì các pháp trì độn; thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không nghe 
không thấy, vì các pháp trì độn; tỷ giới không nghe không thấy, vì các 
pháp trì độn; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra không nghe không thấy vì các pháp trì độn; thiệt 
giới không nghe không thấy, vì các pháp trì độn; vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không 
nghe không thấy vì các pháp trì độn; thân giới không nghe không 
thấy, vì các pháp trì độn; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không nghe không thấy, vì các 
pháp trì độn; ý giới không nghe không thấy, vì các pháp trì độn; pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Địa giới không nghe không thấy, vì các pháp 
trì độn; thủy, hỏa, phong, không, thức giới không nghe không thây, vì 
các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Vô minh không nghe không thấy, vì các pháp 
trì độn; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Bồ thí Ba-la-mật-đa không nghe không thấy, 
vì các pháp trì độn; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Pháp không nội không nghe không thấy, vì 
các pháp trì độn; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không bất khả đắc, pháp không không tánh, pháp 


518 


Tập 04, Quyền 1§1, Phẩm Hủy Báng Bát-Nhã 


không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không nghe không 
thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Chơn như không nghe không thấy, vì các pháp 
trì độn; pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì không nghe không thấy, vì các 
pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Thánh để khổ không nghe không thấy, VÌ Các 
pháp trì độn; Thánh đề tập, diệt, đạo không nghe không thấy, vì các 
pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Bốn tịnh lự không nghe không thấy, vì các 
pháp trì độn; bốn vô lượng, bốn định vô sắc không nghe không thấy, 
vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Tám giải thoát không nghe không thấy, vì các 
pháp trì độn; tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không 
nghe không thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Bốn niệm trụ không nghe không thấy, vì các 
pháp trì độn; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ 
đăng giác, tám chi thánh đạo không nghe không thấy, vì các pháp trì 
độn. 

Này Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không không nghe không 
thấy, vì các pháp trì độn; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Năm loại mắt không nghe không thấy, vì các 
pháp trì độn; sáu phép thần thông không nghe không thấy, vì các pháp 
trì độn. 

Này Thiện Hiện! Mười lực Phật không nghe không thấy, VÌ các 
pháp trì độn; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không nghe không 
thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Pháp không quên mất không nghe không thấy, 
vì các pháp trì độn; tánh luôn luôn xả không nghe không thấy, vì các 
pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết không nghe không thấy, vì các 
pháp trì độn; đạo tướng trí nhất thiết tướng trí không nghe không thấy, 
vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Tất cả pháp môn Đà-la-ni không nghe không 
thấy, vì các pháp trì độn; tất cả pháp môn Tam-ma-địa không nghe 
không thấy, vì các pháp trì độn. 


5319 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Dự-lưu không nghe không thấy, vì các pháp trì 
độn; Nhất-lai, Bất-hoản, A-la-hán không nghe không thấy, vì các pháp 
trì độn. 

Này Thiện Hiện! Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả không nghe không 
thấy, vì các pháp trì độn; Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bắt-hoàn 
hướng, Bắt-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả không nghe 
không thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Độc-giác không nghe không thấy, vì các pháp 
trì độn; quả vị Độc-giác không nghe không thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát không nghe không thấy, vì các 
pháp trì độn; hạnh đại Bồ-tát không nghe không thấy, vì các pháp trì 
độn. 

Này Thiện Hiện! Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác không nghe 
không thấy, vì các pháp trì độn; quả vị giác ngộ cao tột không nghe 
không thấy, vì các pháp trì độn. 

Này Thiện Hiện! Tắt cả pháp không nghe không thấy, vì tất cả 
pháp trì độn. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ-tát dồn chứa công hạnh bao lâu mới 
có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm? 

Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đối với việc này cần phải phân biệt 
mà nói. 

Này Thiện Hiện! Có đại Bồ-tát từ sơ phát tâm, liền có khả năng 
tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm; cũng có khả năng tu học tịnh 
lự Ba-la-mật-đa, tính tấn Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tịnh 
giới Ba-la-mật-đa, bố thí Ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ây vì có phương tiện thiện xảo, nên 
chẳng hủy báng các pháp. Đối với tất cả pháp chăng tăng chăng giảm, 
đại Bồ-tát ấy thường chăng xa lìa hạnh tương ưng bồ thí, tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; cũng thường chăng xa 
lia chư Phật Thế Tôn và các chúng đại Bồ-tát. Đại Bồ-tát ấy từ cõi 
Phật này đến cõi Phật khác, muốn đem ngọc báu, lễ vật tuyệt diệu 
cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn và các 
đại Bồ-tát v.v... thành tựu như ý; cũng có khả năng ở chỗ các đức 
Như Lai kia trồng các căn lành. Đại Bồ-tát Ấy, tùy theo chỗ thọ thân 
chăng vào bảo thai mẹ để sanh ra. Đại Bồ-tát ấy tâm thường chăng lẫn 
lộn với phiền não, cũng chăng từng khởi tâm Nhị thừa. Đại Bồ-tát ấy 
thường chẳng xa lìa thần thông thù thăng, từ cõi Phật này đến cõi Phật 
khác thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. 


520 


Tập 04, Quyền 1§1, Phẩm Hủy Báng Bát-Nhã 


Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát có khả năng tu học đúng đắn Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm. 

Này Thiện Hiện! Có các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ở 
Bồ-tát thừa tuy đã từng thấy nhiều đức Phật, hoặc nhiều trăm đức 
Phật, hoặc nhiều ngàn đức Phật, hoặc nhiều trăm ngàn đức Phật, hoặc 
nhiều ức đức Phật, hoặc nhiều trăm ức đức Phật, hoặc nhiều ngàn ức 
đức Phật, hoặc nhiều trăm ngàn ức đức Phật, hoặc nhiều trăm ngàn ức 
vô số đức Phật, ở chỗ các đức Phật cũng tu tập nhiều về bó thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã, nhưng vì lây hữu sở đắc làm 
phương tiện nên chăng có khả năng tu học Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm; cũng chăng có khả năng tu học tịnh lự Ba-la-mật-đa, tính tấn 
Ba-la-mật-đa, an nhẫn Ba-la-mật-đa, tịnh giới Ba-la-mật-đa, bố thí 
Ba-la-mật-đa. 

Này Thiện Hiện! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... Ấy, nghe 
nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như thế, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, rời chúng đi ra. 

Này Thiện Hiện! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ẫy chăng kính 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, cũng chẳng kính Phật, đã bỏ 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm này, cũng rời xa các đức Phật, khiến 
trong chúng này cũng có hạng như thế, nghe ta nói Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thậm thâm nảy, tâm chẳng vui thích, rời chúng đi ra. Vì sao? Vì 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ấy đời trước nghe nói Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thậm thâm đã từng bỏ đi; đời này nghe nói Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa như thế, do tập khí đời trước nên cũng bỏ đi; thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn v.v... ây, đối với việc nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm này, thân, ngữ và tâm đều chăng hòa hợp; do việc làm này, tăng 
trưởng ngu sĩ, ác tuệ, tội nghiệp; do việc làm tăng trưởng ngu s1, ác 
tuệ, tội nghiệp Ấy, nên nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như 
thế, liền hủy báng, làm chướng ngại, vứt bỏ. Người ấy đã hủy báng, 
làm chướng ngại, vứt bỏ Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, tức là đã hủy 
báng, làm chướng ngại vứt bỏ trí nhất thiết tướng của chư Phật trong 
quá khứ, vị lai và hiện tại. Người ấy do hủy báng, làm chướng ngại, 
vứt bỏ trí nhất thiết tướng của chư Phật trong quá khứ, vị lai, hiện tại 
nên liền tạo tác, làm tăng trưởng, luôn chiêu cảm nghiệp thiếu chánh 
pháp. Người ấy do tạo tác, làm tăng trưởng và luôn chiêu cảm nghiệp 
thiếu chánh pháp, nên bị đọa vào đại địa ngục trải qua nhiều năm, 
hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn 
năm, hoặc nhiều ức năm, hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức 
năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số 


521 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


năm, ở trong đại địa ngục chịu các khổ lớn độc hại kịch liệt; vì người 
ây bị trọng tội nên ở thế giới này, từ đại địa ngục này đến đại địa ngục 
khác cho đến hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi, đến nay, vẫn 
còn phải chịu các đại khổ độc hại kịch liệt; hoặc ở thế giới này khi hỏa 
kiếp, thủy kiếp, phong kiếp khởi, nghiệp thiếu chánh pháp còn chưa 
hết vậy, sau khi chết rồi chuyển sanh vào thế giới phương khác, cùng 
với đồng loại này ở trong đại địa ngục trải qua nhiều năm, hoặc nhiều 
trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, hoặc 
nhiều ức năm, hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức năm, hoặc 
nhiều trăm ngàn ức năm, hoặc nhiều ngàn ức vô sô năm, ở trong đại 
địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt; vì người ấy bị trọng tội nên 
ở thế giới này, từ đại địa ngục này đến đại địa ngục khác, cho đến hỏa 
kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu các đại khổ độc 
hại kịch liệt; hoặc ở thế giới khác khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp 
khởi, nghiệp thiếu chánh pháp của người ấy còn chưa hết, khi chết 
chuyền sanh vào thế giới phương khác, cùng với đồng loại này ở trong 
đại địa ngục trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều 
ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều ức năm, hoặc nhiều 
trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức năm, 
hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm, ở trong các đại địa ngục chịu các 
đại khổ độc hại kịch liệt; vì người ấy bị trọng tội nên ở thế giới khác 
từ đại địa ngục này đến đại địa ngục khác cho đến hỏa kiếp, thủy kiếp, 
phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Lần 
lượt như thế, trải qua các thế giới khác ở phương Đông, ở trong đại 
địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt; lần lượt như thế trải qua 
các thế giới khác ở phương Nam, ở trong đại địa ngục chịu các đại 
khổ độc hại kịch liệt; lần lượt như thế trải qua các thế giới khác ở 
phương Tây, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt; 
lần lượt như thế trải qua các thế giới khác ở phương Bắc, ở trong đại 
địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt; lần lượt như thế trải qua 
các thế giới khác ở hướng Đông bắc, ở trong đại địa ngục chịu các đại 
khổ độc hại kịch liệt; lần lượt như thế trải qua khắp các thế giới khác ở 
hướng Đông nam, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch 
liệt; lần lượt như thế trải qua các thế giới khác ở hướng Tây nam, ở 
trong đại địa ngục chịu các đại khô độc hại kịch liệt; lần lượt như thế 
trải qua khắp các thế giới khác ở hướng Tây bắc, ở trong đại địa ngục 
chịu các đại khổ độc hại kịch liệt lần lượt như thế trải qua khắp các thế 
giới khác ở phương dưới, ở trong đại địa ngục chịu các đại khô độc 
hại kịch liệt; lần lượt như thế trải qua các thế giới khác ở phương trên, 


522 


Tập 04, Quyền 1§1, Phẩm Hủy Báng Bát-Nhã 


ở trong đại địa ngục chịu các đại khô độc hại kịch liệt. Hoặc các thế 
giới khác trong mười phương kia, khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp 
khởi, vì nghiệp thiếu chánh pháp của kẻ ấy chưa hết, nên sau khi chết 
sanh vào trong đại địa ngục ở thế gian này, từ đại địa ngục này đến đại 
địa ngục khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi 
đến nay, chịu các đại khổ độc hại kịch liệt; hoặc ở thế giới này khi hỏa 
kiếp, thủy kiếp, phong kiếp khởi, vì nghiệp thiếu chánh pháp của kẻ 
ấy còn chưa hết, nên sau khi chết lại sanh vào thế giới khác nữa, trải 
qua khắp các đại địa ngục trong mười phương, chịu các đại khổ độc 
hại kịch liệt. Cứ luân hồi như vậy trải qua vô số kiếp, nghiệp của tội 
thiếu chánh pháp của người kia giảm dần, từ địa ngục thoát ra, đoạ 
vào bằng sanh, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều 
ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều ức năm, hoặc nhiều 
trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức năm, 
hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm thọ thân bàng sanh, chịu đủ các 
khổ tàn hại bức bách, vì tội chưa hết, nên ở thế gian này, từ nơi hiểm 
ác này đến nơi hiểm ác khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong 
kiếp chưa khởi cho đến nay, chịu đủ các khổ tàn hại bức bách. Hoặc ở 
thế giới này khi tam tai hết, nghiệp lực thiếu chánh pháp của kẻ ất còn 
sót lại chưa hết, nên sau khi chết chuyển sanh thế giới phương khác, 
cùng với đồng loại trong loài bảng sanh này, trải qua nhiều năm, hoặc 
nhiều trăm năm cho đến nhiều trăm ngàn ức vô số năm, thọ thân bảng 
sanh chịu đủ các khổ tàn hại bức bách; vì tội chưa hết, nên ở thế giới 
khác từ nơi hiểm ác này đến nơi hiểm ác khác, cho đến khi hỏa kiếp, 
thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ các khổ tàn hại bức 
bách; hoặc ở thế giới khác khi tam tai hết, nghiệp lực thiếu chánh pháp 
của kẻ ấy còn sót lại chưa hết, cho nên sau khi chết chuyển sanh vào 
thế giới phương khác, cùng với đồng loại trong loài bàng sanh này trải 
qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm cho đến nhiều trăm ngàn trăm ức 
vô số năm thọ thân bàng sanh, chịu đủ các khô tàn hại bức bách; vì tội 
chưa hết nên ở thế giới khác, từ nơi hiểm ác này đến nơi hiểm ác khác, 
cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu 
đủ các khổ tàn hại bức bách. Lần lượt như vậy, trải khắp các thế giới 
khác trong mười phương thọ thân bàng sanh, chịu đủ các khổ tàn hại 
bức bách; hoặc ở thế giới khác trong mười phương kia, khi tam tai 
hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của người kia chưa hết, sau khi chết 
sanh lại vào trong loài bàng sanh ở thế giới này, từ nơi hiểm ác này 
đến nơi hiểm ác khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong, kiếp 
chưa khởi đến nay, chịu đủ các khổ tàn hại bức bách; hoặc ở thế giới 


R02) 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


này khi tam tai hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của người kia chưa 
hết, sau khi chết lại sanh vào thế giới khác nữa, trải qua khắp loài 
bàng sanh trong mười phương, chịu đủ các khổ. Xoay vần như vậy trải 
qua vô số kiếp, nghiệp lực của tội thiếu chánh pháp của người kia 
mỏng dần thoát khỏi loài bàng sanh, đọa vào loài quý, trải qua nhiều 
năm, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, hoặc nhiều trăm 
ngàn năm, hoặc nhiều ức năm, hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều 
ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức 
vô số năm, ở trong loài ngạ quỷ, chịu đủ các khổ gầy ốm, đói khát; vì 
tội chưa hết nên ở thế giới này, từ chốn nga quỷ này đến chốn ngạ quỷ 
khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay 
chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát; hoặc ở thế giới khác khi tam tai 
hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của kẻ ấy còn sót lại chưa hết, nên 
sau khi chết chuyển sanh thế giới phương khác, cùng với đồng loại 
trong loài ngạ quỷ này trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm, cho 
đến nhiều trăm ngàn ức vô sô năm, ở trong loài ngạ quỷ chịu đủ các 
khổ gầy ốm đói khát; vì tội chưa hết nên ở thế giới này, từ chốn ngạ 
quý này đến chốn ngạ quỷ khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, 
phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ các khô gầy ốm đói khát; hoặc 
ở thế giới này khi tam tai hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của kẻ ấy 
còn sót lại chưa hết, nên sau khi chết chuyên sanh thế giới phương 
khác, cùng với đồng loại trong loài ngạ quỷ này trải qua nhiều năm, 
hoặc nhiều trăm năm cho đến nhiều trăm ngàn ức vô sô năm, ở trong 
loài ngạ quỷ chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát; vì tội chưa hết nên ở 
các thế giới khác, từ chốn ngạ quỷ này đến chốn ngạ quỷ khác, cho 
đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ 
các khổ gầy ốm, đói khát; hoặc ở thể giới khác khi tam tai hoại, 
nghiệp lực thiếu chánh pháp của người ấy còn sót lại chưa hết, nên sau 
khi chết chuyển sanh vào thế giới phương khác, cùng với đồng loại 
trong loài ngạ quỷ này, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm cho 
đến nhiều trăm ngàn ức vô số năm, ở trong loài ngạ quỷ, chịu đủ các 
khổ gầy ốm, đói khát; vì tội chưa hết nên ở thế giới khác, từ chốn nga 
quỷ này đến chốn ngạ quỷ khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, 
phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ các khổ gầy ốm, đói khát. Lần 
lượt như thế, trải qua khắp các thế giới khác trong mười phương, ở 
trong loài ngạn quý, chịu đủ các khổ gây ốm, đói khát; hoặc ở các thế 
giới khác trong mười phương kia, khi tam tai hoại, nghiệp lực thiếu 
chánh pháp của người ấy còn sót lại chưa hết, sau khi chết lại sanh vào 
trong loài ngạ quỷ ở thế gian này, từ chốn ngạ quý này đến chốn ngạ 


524 


Tập 04, Quyền 1§1, Phẩm Hủy Báng Bát-Nhã 


quỷ khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến 
nay, chịu đủ các khổ gầy ốm, đói khát; hoặc ở thế giới này khi tam tai 
hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của người kia còn sót lại chưa hết, 
sau khi chết lại sanh vào thế giới khác, trải khắp loài ngạ quỷ trong 
mười phương, chịu đủ các khổ. Xoay vần như vậy, trải qua vô sô kiếp, 
nghiệp thiếu chánh pháp còm sót lại của người kia sắp hết, tuy được 
làm người nhưng ở nơi hạ tiện, đó là sanh vào nhà người mù bấm 
sinh, hoặc nhà Chiên-đảà-la, hoặc nhà khiêng thây người, hoặc nhà làm 
nem chả, hoặc nhà đánh cá, đi săn, hoặc nhà lao công, hoặc nhà làm 
trò vui, hoặc nhà tà kiến, hoặc nhà giữ các ác luật nghi tạp nhạp; hoặc 
thọ thân người không có mắt, không có tai, không có mũi, không có 
lưỡi, không có đầu, không có chân, ung thư, ghẻ lở, phong cuồng, điên 
khủng, vai gủ, lưng cong, lùn xấu, tay co, chân khoẻo, các căn khiếm 
khuyết, bần cùng khốn khổ, bướng binh không biết gì; phàm làm việc 
gì đều bị người khinh chê; hoặc tại chỗ sanh ra, hoặc chẳng nghe danh 
hiệu Phật, danh hiệu Pháp, danh hiệu Tăng, danh hiệu Bồ-tát, danh 
hiệu Độc-giác; hoặc sanh vào thế giới tối tăm, thường không có ngày 
đêm, chăng thấy ánh sáng; vì nghiệp thiếu chánh pháp của người kia 
đã tạo tác, tăng trưởng quá thâm trọng, nên chịu đầy đủ các khổ quả 
như thế, chăng được an vuI. 

Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nghiệp thiếu 
chánh pháp mà người kia đã tạo tác, tăng trưởng và chiêu cảm cùng 
với nghiệp ngũ vô gián có thê nói là tương tợ chăng? 

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Nghiệp thiếu chánh pháp của người 
kia rất là thô trọng, chăng thể đem so sánh với nghiệp ngũ vô gián; đó 
là người kia nghe nói Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm, chắng tin, phi 
báng, chê bai, nói là pháp ấy chăng phải do chư Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác diễn thuyết, chăng phải pháp, chăng phải luật, chăng phải 
lời giáo huấn của đại sư. Chúng ta đối với pháp ấy chẳng nên tu học. 
Người hủy báng chánh pháp ây, tự hủy báng Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
cũng dạy vô lượng hữu tình hủy báng, tự làm hại mình, cũng khiến 
người khác tự hại; tự uống thuốc độc, cũng khiến người khác uống: tự 
làm mắt quả an vui giải thoát sanh thiên, cũng khiến người khác làm 
mất; tự gieo thân mình vào lửa địa ngục, cũng khiến người khác gieo 
mình vào lửa địa ngục; tự chăng tin hiểu Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm, cũng dạy người khác khiến chăng tin hiểu Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thậm thâm; tự hãm thân mình chìm trong biển khổ, cũng hãm người 
khác chìm trong biển khổ. 


k2) 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Xá Lợi Tử! Ta đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm Ấy, 
còn chăng khiến người hủy báng chánh pháp kia nghe được danh tự, 
huống là vì họ mà nói 

Này Xá Lợi Tử! Đối với người hủy báng chánh pháp kia, Ta 
còn chăng cho các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... trụ Bồ-tát thừa, 
nghe tên của họ, huống là cho mắt thấy và cho ở chung. Vì sao? Xá 
Lợi Tử! Vì các người hủy báng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm, nên 
biết họ là những kẻ phá hoại chánh pháp, đọa vào loài đen tối như loài 
ốc trâu, tự làm ô uế và làm ô uế kẻ khác, như đống rác thối. Nếu có 
người tin dùng lời nói của kẻ phá hoại chánh pháp, cũng phải chịu các 
đại khổ như đã nói ở trước. 

Này Xá Lợi Tử! Các người phá hoại Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm, nên biết hạng người ây là địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ. Vì vậy 
nên, người trí chẳng nên hủy báng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ gì 
mà chỉ nói kẻ phá hoại chánh pháp ấy đọa vào đại địa ngục, bảng 
sanh, quý thú, chịu khổ lâu dài, mà chẳng nói đến thân hình tướng 
mạo của họ? 

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Thôi thôi! Chắng nên nói hình dánh 
và đường ác mà kẻ phá hoại chánh pháp phải chịu trong tương lai. Vì 
sao? Vì nếu Ta nói đầy đủ hình dáng và đường ác mà kẻ phá hoại 
chánh pháp phải chịu trong tương lai, thì kẻ ây nghe rồi kinh sợ sẽ bị 
thổ huyết, đến nỗi phải chết, hoặc gần chết tâm mịt mù lo lắng như 
trúng tên độc, thân khô héo dần, như mầm bị cắt. Sợ người kia nghe 
nói hủy báng chánh pháp phải chịu thân rất khổ đau, xấu xí mà như 
thế, tự chuốc lây sự kinh hoàng, làm mất thân mạng, ta thương xót họ, 
nên chăng nói cho người nghe về thân hình dung mạo của kẻ phá 
chánh pháp. 

Xá Lợi Tử bạch: Cúi xin Thế Tôn nói hình dánh và đường ác 
mà kẻ phá hoại chánh pháp phải chịu trong tương lai, để răn dạy đời 
sau biết phá hoại chánh pháp sẽ bị đại khổ báo, để họ chắng tạo tội ấy. 

Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Những điều Ta đã nói ở trước đủ làm 
lời khuyên rõ ràng, nghĩa là các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ở 
đời vị lai nghe những điều Ta đã nói về nghiệp phá chánh pháp, kẻ tạo 
tác, làm tăng trưởng đến cùng thì đọa vào đại địa ngục, bảng sanh, quỷ 
giới, chịu khổ lâu dài, đủ tự cần thận giữ gìn, chắng hủy chánh pháp. 

Khi ấy, Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Dạ, bạch Thế Tôn! Dạ, bạch 
Thiện Thệ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... ở vị lai có lòng tin 
thanh tịnh, nghe Phật trước đã nói nghiệp phá chánh pháp, chiêu cảm 


526 


Tập 04, Quyền 1§1, Phẩm Hủy Báng Bát-Nhã 


khổ lâu dài, đủ làm lời răn dạy rò ràng, thì thà bỏ thân mạng quyết 
chăng hủy báng chánh pháp, ta khỏi phải chịu khổ ấy, trong đời vị lai. 

Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu 
có người nghe rõ việc mà thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... đã nghe 
Phật nói về kẻ hủy báng chánh pháp, ở đời vị lai sẽ chịu đại khổ lâu 
dài, nên khéo giữ gìn nghiệp thân, ngữ, ý, đối với chánh pháp chớ phỉ 
báng, hủy hoại mà bị đọa vào ba đường ác chịu khổ lâu dài; ở trong 
thời gian lâu xa, chăng thấy chư Phật, chăng nghe Chánh pháp, chăng 
gặp chúng Tăng, chẳng được sanh vào quôc độ có Phật; tuy sanh vào 
loài người nhưng bần cùng hạ tiện, xấu xí ngu đại, thân thể chắng đủ, 
những điều nói ra, chẳng ai tin theo. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn! Sự tạo tác, tăng 
trưởng, chiêu cảm nghiệp thiếu chánh pháp đâu chẳng do tập ác ngữ 
nghiệp? 

Phật dạy: Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Vì thật do thói 
quen mơ mờ của nghiệp ác ngữ, nên tạo tác, tăng trưởng chiêu cảm 
nghiệp thiếu chánh pháp. Trong chánh pháp Luật tạng Ta, sẽ có những 
người xuất gia ngu si, tuy họ tôn xưng Ta là Đại sư nhưng đối với Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm mà ta đã nói thì phỉ báng, hủy hoại 

Này Thiện Hiện! Nên biết, nếu có người hủy báng Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thậm thâm, tức là hủy báng quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật. Nếu có người hủy báng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức 
là hủy báng trí nhất thiết tướng của chư Phật trong quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Nếu có người hủy báng trí nhất thiết tướng tức là hủy báng 
Phật. Nếu hủy báng Phật tức là hủy báng Pháp. Nêu hủy báng Pháp 
tức là hủy báng Tăng. Nếu hủy báng Tăng thì sẽ hủy báng chánh kiến 
thế gian. Nếu hủy báng chánh kiến thế gian thì sẽ hủy báng bố thí, tịnh 
giới, an nhẫn, tính tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; cũng sẽ hủy 
báng pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh; cũng sẽ hủy 
báng chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, bắt biết dị 
tánh, bình đăng tánh, ly sanh tánh, phát định, pháp trụ. thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì; cũng sẽ hủy báng Thánh đề khổ, 
Thánh đề tập, Thánh đề diệt, Thánh đề đạo; cũng sẽ hủy báng bốn tịnh 


527 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; cũng sẽ hủy báng tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; cũng sẽ hủy báng bốn 
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị 
đăng giác, tám chi thánh đạo; cũng sẽ hủy báng pháp môn giải thoát 
không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; cũng sẽ hủy báng 
năm loại mắt, sáu phép thần thông; cũng sẽ hủy báng mười lực Phật, 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng; cũng sẽ hủy báng pháp không 
quên mất, tánh luôn luôn xả; cũng sẽ hủy báng trí nhất thiết, trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng; cũng sẽ hủy báng tất cả pháp môn Đả-la-ni, 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Kẻ ây do hủy báng các công đức nên 
phải nhận chịu vô sỐ, VÔ lượng, vô biên tội lỗi. Do người ây nhận chịu 
vô số, vô lượng, vô biên tội lỗi, nên phải nhận chịu các đại địa ngục, 
bàng sanh, quỷ giới và vô số, vô lượng, vô biên thống khổ trong loài 
người. 

Khi Ấy, cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các 
người ngu sĩ có bao nhiêu nhân duyên mà hủy bảng Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thậm thâm như vậy? 

Phật dạy: Này Thiện Hiện! Do bốn nhân duyên: Một là bị các tà 
ma mê hoặc, khiến kẻ ngu si hủy báng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm 
thâm như vậy; hai là đối với pháp thậm thâm chăng tin hiểu, khiến 
người ngu sỉ hủy báng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như vậy; ba là 
chăng siêng năng tính tấn, bám chặt ngũ uân, bị các ác tri thức chỉ 
phối, khiến người ngu sĩ hủy báng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm 
như vậy; bốn là ôm nhiều sân hận, ưa làm việc ác, hay ưa tự cao, 
khinh chê người khác, khiến người ngu si hủy báng Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thậm thâm như vậy. 

Này Thiện Hiện! Do đầy đủ bốn nhân duyên như thế, nên 
những người ngu si hủy báng Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm như 
vậy. 


Quyền Thứ 181 
HEAT 


528 


XXXIV. PHẨM KHÓ TIN HIỂU 
01 


Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng siêng 
năng tinh tấn, chưa trồng thiện căn, đủ căn bất thiện, bị ác tri thức chi 
phối, nên đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thậm thâm mà Phật đã nói này, 
thật khó tin hiểu. 

Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như ông 
đã nói, chăng siêng năng tinh tấn, chưa trồng thiện căn, đủ căn bất 
thiện, bị ác tri thức chi phối, nên đối với Bát-nhã-ba-la- -mật-đa thậm 
thâm đã nói này, thật khó tin hiểu. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bát-nhã-ba-la-mật-đa như thế, 
thậm thâm như thế nào mà khó tin khó hiểu? 

Phật dạy: Này Thiện Hiện! Sắc chăng phải buộc, chắng phải 
mở. Vì sao? Vì sắc không có tánh sở hữu, là tự tánh của sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì thọ, 
tưởng, hành, thức không có tánh sở hữu, là tự tánh của thọ, tưởng, 
hành, thức. Nhãn xứ chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
nhãn xứ không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhãn xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ chắng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
xứ. Sắc xứ chăng phải buộc chăng phải mở. Vì sao? Vì sắc xứ không 
có tánh sở hữu, là tự tánh của sắc xứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ không có tánh sở hữu, là tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ. Nhãn giới chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhãn 
giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhãn giới; sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Nhĩ giới 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ giới không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của nhĩ giới; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chăng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra không có tánh sở hữu, là tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Tỷ giới chăng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì tỷ giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của tỷ giới; hương 


Tập 04, Quyền 182, Phẩm Khó Tin Hiểu 


giới, tÿ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Thiệt giới 
chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì thiệt giới không có tánh 
sở hữu, là tự tánh của thiệt giới; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chắng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra không có tánh sở hữu, là tự tánh của vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra. Thân giới chăng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì thân giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của thân 
giới; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra. Ý giới chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì ý giới 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của ý giới; pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra. Địa giới chẳng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì địa giới không có tánh sở hữu, là tự tánh của địa giới; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới không có tánh sở hữu, là tự tánh 
của thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Vô minh chẳng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì vô minh không có tánh sở hữu, là tự tánh 
của vô minh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì hành, thức cho đến sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não không 
có tánh sở hữu, là tự tánh của hành, thức cho đến sanh, lão tử, sâu, 
than, khổ, ưu, não. Bồ thí Ba-la-mật-đa chăng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa không có tánh sở hữu, là tự tánh 
của bố thí Ba-la-mật-đa; tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Pháp không nội chẳng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp không nội không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của pháp không nội; pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 


531 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh vô sở hữu là tự tánh pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Chơn như chăng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì chơn như không có tánh sở hữu, 
là tự tánh của chơn như; pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì. Thánh đế khổ chắng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
Thánh đề khổ không có tánh sở hữu, là tự tánh của Thánh để khổ; 
Thánh để tập, diệt, đạo chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
Thánh đế tập, diệt, đạo không có tánh sở hữu, là tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo. Bốn tịnh lự chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
bốn tịnh lự không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn tịnh lự; bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Tám giải thoát chắng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì tám giải thoát không có tánh sở hữu, là tự tánh 
của tám giải thoát; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ không có tánh sở hữu, là tự tánh của tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bốn niệm trụ chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì bốn niệm trụ không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của bốn niệm trụ; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chỉ đăng giác, tám chi thánh đạo chắng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo không có 
tánh sở hữu, là tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo. 
Pháp môn giải thoát không chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì pháp môn giải thoát không không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
pháp môn giải thoát không; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện. Mười địa Bồ-tát chăng phải buộc, chẳng 


532 


Tập 04, Quyền 182, Phẩm Khó Tin Hiểu 


phải mở. Vì sao? Vì mười địa Bồ-tát không có tánh sở hữu, là tự tánh 
của mười địa Bồ-tát. Năm loại mắt chăng phải buộc, chăng phải mở. 
Vì sao? Vì năm loại mắt không có tánh sở hữu, là tự tánh của năm loại 
mắt; sáu phép thần thông chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
sáu phép thần thông không có tánh sở hữu, là tự tánh của sáu phép 
thần thông. Mười lực Phật chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? 
Vì mười lực Phật không có tánh sở hữu, là tự tánh của mười lực Phật; 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng chẳng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của là tự tánh bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng. Pháp không quên mắt chăng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp không quên mắt không có tánh 
sở hữu, là tự tánh của pháp không quên mất; tánh luôn luôn xả chẳng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả không có tánh 
sở hữu, là tự tánh của tánh luôn luôn xả. Trí nhất thiết chăng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì trí nhất thiết không có tánh sở hữu, 
là tự tánh của trí nhất thiết. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng không có tánh sở hữu, là tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng. Tất cả pháp môn Đà-la-ni chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đả-la-ni không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
tất cả pháp môn Đà-la-ni; tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa không 
có tánh sở hữu, là tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa. Dự-lưu 
quả chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì Dự-lưu quả không có 
tánh sở hữu, là tự tánh của Dự-lưu quả; Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán 
quả chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-hán quả không có tánh sở hữu, là tự tánh của Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-hán quả. Quả vị Độc-giác chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì quả vị Độc-giác không có tánh sở hữu, là tự tánh của quả vị 
Độc-giác; tất cả hạnh đại Bồ-tát chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
hạnh đại Bồ-tát. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chăng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc đời trước chăng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì sắc đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của sắc 


335 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đời trước; thọ, tưởng, hành, thức đời trước chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức đời trước không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời trước. Nhãn xứ đời 
trước chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhãn xứ đời trước 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhãn xứ đời trước; nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ đời trước chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời trước. Sắc xứ đời trước chắng phải buộc chẳng 
phải mở đời trước. Vì sao? Vì sắc xứ đời trước không có tánh sở hữu, 
là tự tánh của sắc xứ đời trước; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời 
trước chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ đời trước. Nhãn giới đời trước chẳng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì nhãn giới đời trước không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của nhãn giới đời trước; sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đời trước 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra đời trước không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đời 
trước. Nhĩ giới đời trước chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
nhĩ giới đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhĩ giới đời 
trước; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra đời trước chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đời trước 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra đời trước. Tỷ giới đời trước chắng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì tỷ giới đời trước không có tánh sở hữu, là 
tự tánh của tỷ giới đời trước; hương giới, tỷ thức giới vả tỷ xúc, cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đời trước chăng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đời trước. Thiệt giới đời 
trước chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì thiệt giới đời trước 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của thiệt giới đời trước; vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đời 
trước chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đời trước không có tánh sở hữu, là 
tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đời 
trước. Thân giới đời trước chắng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 


534 


Tập 04, Quyền 182, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Vì thân giới đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của thân giới 
đời trước; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra đời trước chẳng phải buộc, chắng phải mở. Vì 
sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đời 
trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra đời trước. Ý giới đời trước chẳng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì ý giới đời trước không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của ý giới đời trước; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đời trước chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đời trước. Địa giới đời 
trước chẳng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì địa giới đời trước 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của địa giới đời trước; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới đời trước chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời trước không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời trước. Vô 
minh đời trước chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì vô minh 
đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của vô minh đời trước; 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sâu, 
than, khổ, ưu, não đời trước chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì hành, thức cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đời trước không 
có tánh sở hữu, là tự tánh của hành, thức cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não đời trước. Bố thí Ba-la-mật-đa đời trước chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa đời trước không 
có tánh sở hữu, là tự tánh của bố thí Ba-la-mật-đa đời trước; tịnh ĐIỚI, 
an nhãn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa đời trước chăng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đời trước. Pháp không nội đời 
trước chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp không nội đời 
trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp không nội đời trước; 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đời trước chẳng phải 


35 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh 
của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đời 
trước. Chơn như đời trước chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? 
Vì chơn như đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của chơn như 
đời trước; pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì đời trước chăng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì đời trước 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì đời trước. Thánh đế khổ đời trước chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì Thánh để khổ đời trước không có tánh sở hữu, là 
tự tánh của Thánh đề khổ đời trước; Thánh để tập, diệt, đạo đời trước 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì Thánh đế tập, diệt, đạo 
đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của Thánh đề tập, diệt, đạo 
đời trước. Bồn tịnh lự đời trước chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì bốn tịnh lự đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn 
tịnh lự đời trước; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đời trước chăng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc đời 
trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc đời trước. Tám giải thoát đời trước chăng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì tám giải thoát đời trước không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của tám giải thoát đời trước; tắm thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đời trước không có tánh 
sở hữu, là tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
đời trước. Bốn niệm trụ đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì bốn niệm trụ đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
bốn niệm trụ đời trước; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chỉ đẳng giác, tám chi thánh đạo đời trước chẳng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo đời trước. Pháp môn giải thoát không đời trước 
chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
không đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp môn giải 
thoát không đời trước; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đời 
trước chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đời trước. Mười địa Bồ-tát 


536 


Tập 04, Quyền 182, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đời trước chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì mười địa Bồ-tát 
đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của mười địa Bồ-tát đời 
trước. Năm loại mắt đời trước chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì năm loại mắt đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
năm loại mắt đời trước; sáu phép thần thông đời trước chẳng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì sáu phép thần thông đời trước không 
có tánh sở hữu, là tự tánh của sáu phép thần thông đời trước. Mười lực 
Phật đời trước chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì mười lực 
Phật đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của mười lực Phật đời 
trước; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, 
đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đời trước chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của là 
tự tánh bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đời 
trước. Pháp không quên mất đời trước chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì pháp không quên mắt đời trước không có tánh sở hữu, 
là tự tánh của pháp không quên mất đời trước; tánh luôn luôn xả đời 
trước chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả 
đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của tánh luôn luôn xả đời 
trước. Trí nhất thiết đời trước chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì trí nhất thiết đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của trí 
nhất thiết đời trước. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đời trước chẳng 
phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng đời trước. Tất cả pháp môn Đà-la-ni đời trước chẳng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni đời 
trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni 
đời trước; tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời trước chẳng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời trước 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời 
trước. Dự-lưu quả đời trước chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? 
Vì Dự-lưu quả đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của Dự-lưu 
quả đời trước; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả đời trước chắng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả đời 
trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả đời trước. Quả vị Độc-giác đời trước chẳng phải buộc, chẳng 
phải mở. Vì sao? Vì quả vị Độc-giác đời trước không có tánh sở hữu, 
là tự tánh của quả vị Độc-giác đời trước; tất cả hạnh đại Bồ-tát đời 
trước chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ- 


537 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tát đời trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của hạnh đại Bồ-tát đời 
trước. quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đời trước chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đời 
trước không có tánh sở hữu, là tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật đời trước. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc đời sau chăng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì sắc đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của sắc 
đời sau; thọ, tưởng, hành, thức đời sau chăng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức đời sau không có tánh sở hữu, 
là tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời sau. Nhãn xứ đời sau chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhãn xứ đời sau không có tánh 
sở hữu, là tự tánh của nhãn xứ đời sau; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời sau 
chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
đời sau. Sắc xứ đời trước chăng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì 
sắc xứ đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của sắc xứ đời sau; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời sau chăng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời sau không có tánh 
sở hữu, là tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời sau. Nhãn 
giới đời sau chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhãn giới đời 
sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhãn giới đời sau; sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra đời sau chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đời sau không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra đời sau. Nhĩ giới đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì nhĩ giới đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhĩ giới 
đời sau; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra đời sau chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? 
Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đời sau 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra đời sau. Tỷ giới đời sau chẳng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì tỷ giới đời sau không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của tỷ giới đời sau; hương giới, tỷ thức giới và ty xúc, cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đời sau chắng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đời sau. Thiệt giới đời sau chăng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thiệt giới đời sau không có tánh sở 


538 


Tập 04, Quyền 182, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hữu, là tự tánh của thiệt giới đời sau; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đời sau chẳng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đời sau. Thân giới đời 
sau chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì thân giới đời sau 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của thân giới đời sau; xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đời 
sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đời sau không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đời 
sau. Ý giới đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì ý giới 
đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của ý giới đời sau; pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đời sau 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh 
của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đời sau. Địa 
giới đời sau chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì địa giới đời 
sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của địa giới đời sau; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới đời sau chắng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời sau không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời sau. Vô 
minh đời sau chắng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì vô minh đời 
sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của vô minh đời sau; hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não đời sau chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh 
của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đời sau. Bồ thí Ba-la- 
mật-đa đời sau chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì bồ thí Ba- 
la-mật-đa đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của bố thí Ba-la- 
mật-đa đời sau; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa đời sau chẳng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đời sau không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đời sau. Pháp không 
nội đời sau chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp không 
nội đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp không nội đời 
sau; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 


539 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đời sau chẳng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đời sau. 
Chơn như đời sau chẳng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì chơn 
như đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của chơn như đời sau; 
pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. 
Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì đời sau không có 
tánh sở hữu, là tự tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì đời 
sau. Thánh đế khổ đời sau chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì Thánh đế khổ đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của Thánh 
đế khổ đời sau; Thánh đế tập, diệt, đạo đời sau chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì Thánh đề tập, diệt, đạo đời sau không có 
tánh sở hữu, là tự tánh của Thánh để tập, diệt, đạo đời sau. Bốn tịnh lự 
đời sau chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn tịnh lự đời 
sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn tịnh lự đời sau; bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc đời sau chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc đời sau không có tánh sở hữu, 
là tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc đời sau. Tám giải thoát 
đời sau chắng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tám giải thoát đời 
sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của tám giải thoát đời sau; tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đời sau chắng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của tắm thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ đời sau. Bốn niệm trụ đời sau chẳng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì bốn niệm trụ đời sau không có tánh 
sở hữu, là tự tánh của bốn niệm trụ đời sau; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đời sau 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đời sau. Pháp môn giải thoát 
không đời sau chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát không đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp 
môn giải thoát không đời sau; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 


540 


Tập 04, Quyền 182, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nguyện đời sau chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện đời sau không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đời sau. Mười địa 
Bồ-tát đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì mười địa 
Bồ-tát đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của mười địa Bồ-tát 
đời sau. Năm loại mắt đời sau chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì năm loại mắt đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
năm loại mắt đời sau; sáu phép thần thông đời sau chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì sáu phép thần thông đời sau không có tánh 
sở hữu, là tự tánh của sáu phép thần thông đời sau. Mười lực Phật đời 
sau chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì mười lực Phật đời 
sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của mười lực Phật đời sau; bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng đời sau chăng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của là tự tánh bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đời sau. Pháp không 
quên mất đời sau chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì pháp 
không quên mất đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp 
không quên mất đời sau; tánh luôn luôn xả đời sau chẳng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả đời sau không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của tánh luôn luôn xả đời sau. Trí nhất thiết đời sau 
chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì trí nhất thiết đời sau 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của trí nhất thiết đời sau. Trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng đời sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đời sau không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đời sau. Tất cả 
pháp môn Đà-la-ni đời sau chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh 
của tất cả pháp môn Đà-la-ni đời sau; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
đời sau chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa đời sau. Dự-lưu quả đời sau chẳng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì Dự-lưu quả đời sau không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của Dự-lưu quả đời sau; Nhất-lai, Bất-hoản, A-la-hán quả đời sau 
chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la- 
hán quả đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả đời sau. Quả vị Độc-giác đời sau chẳng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì quả vị Độc-giác đời sau không có tánh sở 


341 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hữu, là tự tánh của quả vị Độc-giác đời sau; tất cả hạnh đại Bồ-tát đời 
sau chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát 
đời sau không có tánh sở hữu, là tự tánh của hạnh đại Bồ-tát đời sau. 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đời sau chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đời sau 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc đời giữa chẳng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì sắc đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của sắc 
đời giữa; thọ, tưởng, hành, thức đời giữa chăng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức đời giữa không có tánh sở hữu, 
là tự tánh của thọ, tưởng, hành, thức đời giữa. Nhãn xứ đời giữa chăng 
phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì nhãn xứ đời giữa không có tánh 
sở hữu, là tự tánh của nhãn xứ đời giữa; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời 
giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ đời giữa. Sắc xứ đời giữa chăng phải buộc chẳng phải mở đời giữa. 
Vì sao? Vì sắc xứ đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của sắc xứ 
đời giữa; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời giữa chẳng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời giữa 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
đời giữa. Nhãn giới đời giữa chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? 
Vì nhãn giới đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của nhãn giới 
đời giữa; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đời 
giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra đời giữa. Nhĩ giới đời giữa chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ giới đời giữa không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của nhĩ giới đời giữa; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đời giữa chắng phải 
buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đời giữa. Tỷ 
giới đời giữa chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì tỷ giới đời 
giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của tỷ giới đời giữa; hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đời 
giữa chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đời giữa không có tánh sở hữu, là 


542 


Tập 04, Quyền 182, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
đời giữa. Thiệt giới đời giữa chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? 
Vì thiệt giới đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của thiệt giới 
đời giữa; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra đời giữa chắng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? 
Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đời giữa 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra đời giữa. Thân giới đời giữa chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì thân giới đời giữa không có tánh sở hữu, là 
tự tánh của thân giới đời giữa; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đời giữa chẳng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đời giữa. Ý giới đời 
giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì ý giới đời giữa 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của ý giới đời giữa; pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đời giữa chăng 
phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đời giữa. Địa 
giới đời giữa chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì địa giới đời 
giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của địa giới đời giữa; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới đời giữa chắng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời giữa không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời giữa. Vô 
minh đời giữa chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì vô minh 
đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của vô minh đời giữa; hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não đời giữa chẳng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đời giữa không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đời 
giữa. 


Quyền Thứ 182 
HEAT 


543 


02 


Bồ thí Ba-la-mật-đa đời giữa chăng phải buộc, chăng phải mở. 
Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa đời giữa không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của bố thí Ba-la-mật-đa đời giữa; tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa đời giữa chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đời giữa không có 
tánh sở hữu, là tự tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa đời 
giữa. Pháp không nội đời giữa chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì 
sao? Vì pháp không nội đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của 
pháp không nội đời giữa; pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh đời giữa không có tánh 
sở hữu, là tự tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh đời giữa. Chơn như đời giữa chẳng phải buộc, chăng phải 
mở. Vì sao? Vì chơn như đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh 
của chơn như đời giữa; pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì đời giữa chăng phải 
buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì đời giữa. Thánh để khổ đời giữa chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì Thánh đế khổ đời giữa không có 
tánh sở hữu, là tự tánh của Thánh đề khổ đời giữa; Thánh đề tập, diệt, 
đạo đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì Thánh để 
tập, diệt, đạo đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của Thánh để 
tập, diệt, đạo đời giữa. Bốn tịnh lự đời giữa chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì bốn tịnh lự đời giữa không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của bốn tịnh lự đời giữa; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đời giữa 
chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc đời giữa. Tám giải thoát đời giữa chẳng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì tám giải thoát đời giữa không có tánh sở 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hữu, là tự tánh của tám giải thoát đời giữa; tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ đời giữa chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đời giữa không 
có tánh sở hữu, là tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ đời giữa. Bốn niệm trụ đời giữa chẳng phải buộc, chẳng phải 
mở. Vì sao? Vì bốn niệm trụ đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh 
của bốn niệm trụ đời giữa; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đời giữa chẳng phải 
buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo đời giữa. Pháp môn giải thoát không 
đời giữa chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát không đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của pháp môn 
giải thoát không đời giữa; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
đời giữa chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh 
của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đời giữa. Mười địa Bồ- 
tát đời giữa chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì mười địa Bồ- 
tát đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của mười địa Bồ-tát đời 
giữa. Năm loại mắt đời giữa chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì năm loại mắt đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của năm 
loại mắt đời giữa; sáu phép thần thông đời giữa chăng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì sáu phép thần thông đời giữa không có 
tánh sở hữu, là tự tánh của sáu phép thần thông đời giữa. Mười lực 
Phật đời giữa chắng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì mười lực 
Phật đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của mười lực Phật đời 
giữa; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đời giữa chẳng phải buộc, 
chăng phải mở. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của là tự tánh 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đời giữa. 
Pháp không quên mất đời giữa chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì 
sao? Vì pháp không quên mắt đời giữa không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của pháp không quên mắt đời giữa; tánh luôn luôn xả đời giữa 
chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả đời 
giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của tánh luôn luôn xả đời giữa. 
Trí nhất thiết đời giữa chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì trí 
nhất thiết đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của trí nhất thiết 
đời giữa. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đời giữa chẳng phải buộc, 


546 


Tập 04, Quyền 183, Phẩm Khó Tin Hiểu 


chăng phải mở. Vì sao? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đời giữa 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
đời giữa. Tất cả pháp môn Đà-la-ni đời giữa chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-m đời giữa không có tánh 
sở hữu, là tự tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni đời giữa; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa đời giữa chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? 
Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời giữa không có tánh sở hữu, là tự 
tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa đời giữa. Dự-lưu quả đời giữa 
chăng phải buộc, chăng phải mở. Vì sao? Vì Dự-lưu quả đời giữa 
không có tánh sở hữu, là tự tánh của Dự-lưu quả đời giữa; Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả đời giữa chăng phải buộc, chẳng phải mở. Vì 
sao? Vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả đời giữa không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả đời giữa. Quả vị 
Độc-giác đời giữa chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì quả vị 
Độc-giác đời giữa không có tánh sở hữu, là tự tánh của quả vị Độc- 
giác đời giữa; tất cả hạnh đại Bồ-tát đời giữa chăng phải buộc, chăng 
phải mở. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát đời giữa không có tánh sở 
hữu, là tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát đời giữa. Quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật đời giữa chăng phải buộc, chắng phải mở. Vì sao? Vì 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đời giữa không có tánh sở hữu, là 
tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đời giữa. 

Cụ thọ Này Thiện Hiện! lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có các 
Bồ-đặc-già-la chăng siêng năng tính tấn, chưa trồng căn lành, đủ căn 
bắt thiện, ác hữu chị phối, làm theo ma lực, biếng nhác tăng lên, tỉnh 
tấn giảm xuống, thất niệm, ác tuệ, nên đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này thật khó tin hiểu. 

Phật dạy: Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như ông đã 
nói! Bổ-đặc-già-la chẳng siêng tinh tấn, chưa trồng thiện căn, đủ căn 
bắt thiện, ác hữu chi phối, làm theo ma lực, lười biếng tăng lên, tỉnh 
tấn giảm xuống, thất niệm, ác tuệ, nên đối với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
này thật khó tin hiểu. Vì sao? Thiện Hiện! Vì sắc thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh. 
Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh ấy cùng với quả thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nhãn xứ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ thanh tịnh ẫy 


547 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh. Vì sao? 
Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh ây cùng với quả thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sắc xứ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc xứ thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh ấy cùng với 
quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nhãn giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới thanh tịnh 
ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nhĩ giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh 
tịnh tức là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tỷ giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh 
tịnh tức là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 


548 


Tập 04, Quyền 1§3, Phẩm Khó Tin Hiểu 


duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Thiệt giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới thanh tịnh 
ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Thân giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thân giới thanh tịnh 
ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh. Vì sao? Vì ý giới thanh tịnh ấy 
cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh 
tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Địa giới thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh. Vì sao? Vì địa giới thanh tịnh ẫy 
cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thuỷ hỏa phong không thức giới thanh tịnh 
ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vô minh thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vì sao? Vì vô minh thanh tịnh ẫy 


549 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh 
ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Pháp không nội thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp 
không nội thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức 
là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả 
thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh. Vì sao? Vì chơn như thanh tịnh 
ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh 
chăng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 


550 


Tập 04, Quyền 183, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Thánh đề khổ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là Thánh đề khổ thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh để 
khổ thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh 
tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh ấy cùng với 
quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn tịnh lự 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là bốn vô lượng, 
bốn định vô. sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tám giải thoát thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh. Vì sao? Vì tám 
giải thoát thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh ấy cùng với 
quả thanh tịnh không hai, không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bốn niệm trụ thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn niệm trụ 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ 
thánh đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ 
thánh đạo thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là 
quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh ấy cùng với quả 


35I 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Năm loại mắt thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Vì sao? Vì năm loại mắt 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức 
là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sáu phép thần thông thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Mười lực Phật thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì mười 
lực Phật thanh tịnh ây cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức 
là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Pháp không quên mất thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là pháp không quên mắt thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp không quên mất thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không quên mắt thanh 
tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần 
không phân biệt, không đoạn diệt. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 


332 


Tập 04, Quyền 183, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh. 
Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh ấy cùng với quả thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh 
tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dự-lưu quả thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; 
quả thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh. Vì sao? Vì Dự-lưu quả 
thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh tức là quả thanh tịnh quả thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là quả thanh 
tịnh; quả thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh tịnh. Vì sao? Vì quả 
vị Độc-giác thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không 
hai phần không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là quả 
thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là quả thanh tịnh; quả thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh ấy cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sắc thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh 


he) 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh ấy cùng với Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nhãn xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh ây cùng 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sắc xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sắc xứ thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nhãn giới thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nhĩ giới thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 


554 


Tập 04, Quyền 1§3, Phẩm Khó Tin Hiểu 


xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tỷ giới thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh. 
Vì sao? Vì tỷ giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Thiệt giới thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. VỊ giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Thân giới thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì thân giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý giới thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh. Vì 


555 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


sao? Vì ý giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Địa giới thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì địa giới thanh tịnh ẫây cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thuỷ hỏa phong không 
thức giới thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vô minh thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì vô minh thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là hành cho đến lão tử, sâu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sâu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh ẫy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là bố thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh ẫy 
cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh ẫy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Pháp không nội thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là pháp 


556 


Tập 04, Quyền 183, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không nội thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không nội thanh tịnh ấy cùng 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là chơn như thanh 
tịnh. Vì sao? Vì chơn như thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Thánh đề khổ thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Thánh đề 
khổ thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh đề khô thanh tịnh ấy cùng với Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh tức là Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là bốn tịnh lự 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn tịnh lự thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 


3Ó7 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không đoạn diệt. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh 
tịnh không hai, không hai phần không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tám giải thoát thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tắm giải 
thoát thanh tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát thanh tịnh ây cùng với Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bốn niệm trụ thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là bốn niệm trụ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn niệm trụ thanh tịnh ây cùng với Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần không phân biệt, 
không đoạn diệt. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh không hai, không hai phần không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là mười địa 


558 


Tập 04, Quyền 1§3, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì mười địa Bô-tát thanh tịnh ấy cùng với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phân không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 183 
HEAT 


559 


03 


Này Thiện Hiện! Năm loại mắt thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là năm loại 
mắt thanh tịnh. Vì sao? Vì năm loại mắt thanh tịnh ấy cùng với Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sáu 
phép thần thông thanh tịnh. Vì sao? Vì sáu phép thần thông thanh tịnh 
ây cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Mười lực Phật thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là mười lực 
Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì mười lực Phật thanh tịnh ẫy cùng với Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bị, đại hỷ, đại hỷ, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Pháp không quên mất thanh tịnh tức là Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
pháp không quên mất thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không quên mất 
thanh tịnh ẫy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì sao? Vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật- 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh ấy cùng 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dự-lưu quả thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Dự-lưu quả 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Dự-lưu quả thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức 
là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là quả vị 
Độc-giác thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị Độc-giác thanh tịnh ấy cùng 
với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tất 
cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh 
tịnh ấy cùng với Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh; Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì 
sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh ấy cùng với 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


562 


Tập 04, Quyền 184, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh 
tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc 
thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nhãn xứ thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhãn xứ thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất 
thiết trí thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sắc xứ thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh 
tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc 
xứ thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Nhãn giới thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhãn giới thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nhĩ giới thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhĩ giới thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Thanh 


563 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tỷ giới thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh 
tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh. Vì sao? Vì tỷ 
giới thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Thiệt giới thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì thiệt giới thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh 
tịnh tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Thân giới thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì thân giới thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý giới thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh 
tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
giới thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, 


564 


Tập 04, Quyền 184, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức 
là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì sao? 
Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh ấy 
cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Địa giới thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì địa giới thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh 
tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thuỷ hỏa phong không thức giới thanh tịnh 
ây cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vô minh thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì vô minh thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết 
trí thanh tịnh tức là hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh 
ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là trí nhất 
thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh ấy cùng với 
trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí 
thanh tịnh tức là tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh ấy cùng với 
trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Pháp không nội thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp không nội thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp không nội thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí 


565 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh. Vì 
sao? Vì chơn như thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đối khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí 
nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh 
tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Thánh đề khổ thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là Thánh đề khô thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Thánh đề khô thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí 
nhất thiết trí thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh ây cùng với trí nhất thiết trí 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Bốn tịnh lự thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì 
sao? Vì bốn tịnh lự thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí 
nhất thiết trí thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh 


566 


Tập 04, Quyền 184, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh ẫây cùng với 
trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tám giải thoát thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là 
trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết 
trí thanh tịnh không hai, không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bốn niệm trụ thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. 
Vì sao? Vì bốn niệm trụ thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chì đăng giác, 
tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất 
thiết trí thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là trí 
nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất 
thiết trí thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh. Vì sao? Vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết 
trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


567 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Năm loại mắt thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. 
Vì sao? Vì năm loại mắt thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sáu 
phép thần thông thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất 
thiết trí thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sáu phép thần thông thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Mười lực Phật thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh. Vì sao? Vì mười lực Phật thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là trí 
nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh ấy 
cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Pháp không quên mắt thanh tịnh tức là trí nhất 
thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là pháp không quên 
mất thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không quên mất thanh tịnh ấy cùng 
với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết 
trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Trí nhất thiết thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh. Vì 
sao? Vì trí nhất thiết thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; 
trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh ấy 
cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là trí 
nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là tất cả pháp 


568 


Tập 04, Quyền 184, Phẩm Khó Tin Hiểu 


môn Đà-la-ni thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dự-lưu quả thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí 
thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Dự-lưu quả thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh 
tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh ấy 
cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì quả vị Độc-giác thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết 
trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là trí nhất 
thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh ấy cùng với 
trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh; trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết trí thanh 
tịnh không hai, không không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh 


569 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. hữu tình thanh tịnh 
tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng 
với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 
sắc thanh tịnh; săc thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh â ấy cùng với sắc thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
sanh thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. sự sanh 
thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh 
tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. sĩ phu thanh tịnh tức là 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là 


570 


Tập 04, Quyền 184, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng 
với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là sắc thanh 
tịnh; sắc thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. ý sanh thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là ý sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với sắc 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo 
tác thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫây cùng với sắc thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. sự tạo 
tác thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh 
tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh 
tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tri thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. sự tri thanh tịnh tức là thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự tri 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức 
là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ẫy cùng với sắc 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 


3/1 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


diệt. sự kiến thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là nhăn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là 
hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với nhãn 
xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. hữu tình thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là 
nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. sự sanh thanh tịnh 
tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ây 
cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với nhãn xứ thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 


s3 8) 


Tập 04, Quyền 184, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ 
phu thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. sĩ phu thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. ý sanh thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là ý sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn 
xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. sự tạo tác thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không 


5373 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ẫy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là nhãn 
xứ thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tri thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. sự tri thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là 
sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn xứ 
thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy 
cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. sự kiến thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 
Quyển Thứ 184 
HEAT 


574 


04 


Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh 
ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc XỨ 
thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh 
ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc xứ 
thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 


Tập 04, Quyền 185, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với sắc 
xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh 
tịnh tức là Bố-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh tức là Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh 
thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là ý sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ý sanh thanh tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Nho đồng thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với sắc 
xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; nho đồng thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh 
ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức 
là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc Xứ 
thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không 


3n)” 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ây cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri 
thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh: sắc xứ thanh tịnh tức là sự tri thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh 
tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh 
tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh 
tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh 
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh 
tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
hữu tình thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là dòng 
sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 


578 


Tập 04, Quyền 185, Phẩm Khó Tin Hiểu 


với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn 
giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy 
cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới 
thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 


579 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


duyên sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy 
cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy 
cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 


580 


Tập 04, Quyền 185, Phẩm Khó Tin Hiểu 


duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn 
giới thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy 
cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức 
là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh 
tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự kiến thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến 
thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh 
tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không 


581 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là nhĩ 
giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh 
tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là nhĩ 
giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồổ-đặc-giả-la thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 


582 


Tập 04, Quyền 185, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ 
giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác 
thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh 
tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là nhĩ 


583 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tri thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ây cùng 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
kiến thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự 
kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự kiến thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự kiến thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và 
tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là tỷ 
giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 


584 


Tập 04, Quyền 185, Phẩm Khó Tin Hiểu 


sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy 
cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tỷ 
giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bổ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 


585 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là tỷ giới 
thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sanh thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; ty giới thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng 
với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác 
thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
tạo tác thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tỷ giới 
thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng 
với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ 


586 


Tập 04, Quyền 185, Phẩm Khó Tin Hiểu 


xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự tri 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là 
tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh 
tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ 


587 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự sanh thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt 
giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bỗ- 
đặc-già-la thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh 
tức là Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy 
cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 


588 


Tập 04, Quyền 185, Phẩm Khó Tin Hiểu 


cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là ý 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh 
tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; nho đồng thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức 
là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với thiệt giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo 
tác thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thiệt 
giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tri thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 


589 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng 
VỚI VỊ ĐIỚớI cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến 
thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự 
kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự kiến thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 185 
HEAT 


590 


05 


Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh 
tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh 
thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với thân giới 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự sanh thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 


Tập 04, Quyền 186, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh 
tức là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu 
thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc- già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là thân 
giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh 
tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sanh thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân 
giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 


593 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy 
cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tri thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh 
tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với thân 
giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự tri 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là thân 
giới thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh 
tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 


594 


Tập 04, Quyền 186, Phẩm Khó Tin Hiểu 


duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là ý giới 
thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ẫy 
cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh 
tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới 
thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy 
cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với ý giới 


595 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh 
tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh 
tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng 
với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bổ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh 
thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh 
tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp 


596 


Tập 04, Quyền 186, Phẩm Khó Tin Hiểu 


giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với ý giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo 
tác thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; 
ý giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tri thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh tức là 
sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
tri thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới thanh tịnh 
tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với ý 
giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự kiến thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 


597 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ẫy 
cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là dòng 
sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh 
thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
sanh thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới 


598 


Tập 04, Quyền 186, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh 
tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
nho đồng thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới 


599 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh thức sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh 
tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự tri thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫây cùng với địa giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh 
tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tri thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
kiến thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự 
kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với địa giới 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự kiến thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sự kiến thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, áI, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 


600 


Tập 04, Quyền 186, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sâu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh 
tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy cùng 
với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là sự 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với vô minh thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là vô minh 
thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với 
vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức 
là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy 
cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không 


601 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh 
tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là ý sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh 
thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ý sanh thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng 
với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng với vô minh thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
tạo tác thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sâu, than, khô, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão 
tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tri thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô minh thanh tịnh 
tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ây cùng với vô 
minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 


602 


Tập 04, Quyền 186, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là sự tri thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô 
minh thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, áI, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức 
là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bồ thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 


603 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; bố thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh 
tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bồ thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bố thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tịnh 
giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng 
với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý 
sanh thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba- 


604 


Tập 04, Quyền 186, Phẩm Khó Tin Hiểu 


la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức 
là bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bố 
thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhãn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng 
với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh 
tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là tịnh 
giới, an nhãn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh 
giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là bồ thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tr 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với tịnh 
giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là bố 
thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự 


605 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến 
thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 186 
HEAT 


606 


06 


Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là pháp không nội 
thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức 
là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
pháp không nội thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; hữu tình thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không nội thanh 
tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 


Tập 04, Quyền 187, Phẩm Khó Tin Hiểu 


pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là pháp không nội thanh 
tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh 
tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy 
cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chăng 
thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp 
không nội thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh 


609 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ 
phu thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh 
tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy 
cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không tốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh 
tức là pháp không nội thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là ý 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
nội thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh 


610 


Tập 04, Quyền 187, Phâm Khó Tin Hiểu 


ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh; pháp 
không nội thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chăng thể nằm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác 
thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng 
với pháp không nội thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tắt cả pháp, pháp không chẳng thể năm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp 
không nội thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
nội thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thăng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 


611 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho mm pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là pháp không nội thanh 
tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tri thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự tri 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là 
pháp không nội thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sự kiến 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự kiến thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh 
ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; 
chơn như thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 


612 


Tập 04, Quyền 187, Phẩm Khó Tin Hiểu 


ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, 
tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là chơn như thanh 
tịnh; chơn như thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; chơn như 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi 
khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh 
giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là chơn như thanh 
tịnh; chơn như thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chắng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; chơn như thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây 


613 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp giới, pháp 
tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức 
là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây 
cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh 
tức là chơn như thanh tịnh; chơn như thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu 
thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; chơn 
như thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bổ-đặc- -giả-la thanh tịnh tức 
là pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh tức là Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bỗ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; chơn như 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, 
tánh chắng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bắt tư 
nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức 
là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là 
chơn như thanh tịnh; chơn như thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh 


614 


Tập 04, Quyền 187, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; nho 
đồng thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh 
chăng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; 
chơn như thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là 
pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới 
bắt tư nghì thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
thọ nhận thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; chơn như thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy 
cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp giới, pháp 
tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bắt tư nghì thanh tịnh tức 
là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng 
với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh 
tức là chơn như thanh tịnh; chơn như thanh tịnh tức là sự tri thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri 
thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; chơn như thanh 
tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng 

với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 


615 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh 
chăng hư vọng, tánh chắng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh tức là sự 
kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là Thánh đề khổ thanh 
tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là Thánh đề khô thanh tịnh; 
Thánh đế khố thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Thánh 
đế khổ thanh tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Thánh 
đề khô thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh 
tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Thánh để 
khổ thanh tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với Thánh đề khô 


616 


Tập 04, Quyền 187, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh; 
Thánh đế tập. diệt, đạo thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; Thánh đề khổ 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là Thánh đề khổ thanh tịnh; Thánh 
đề khổ thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh 
tức là Thánh đề khổ thanh tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là ý sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; ý sanh thanh tịnh tức là Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh 
tịnh tức là Thánh đề khô thanh tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là Thánh đề khô thanh tịnh; Thánh 
để khổ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khô thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 


617 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng 
với Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là Thánh 
đế khổ thanh tịnh; Thánh để khổ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với Thánh để khổ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh thức sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tri thanh tịnh tức là Thánh đề khô thanh tịnh; Thánh đề khô thanh tịnh 
tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với Thánh 
đề khổ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tri thanh tịnh â ấy cùng với Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh 
tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là sự 
kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế 
khổ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự kiến thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh 
tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bốn tịnh lự 
thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh 
tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 


618 


Tập 04, Quyền 187, Phẩm Khó Tin Hiểu 


sinh mạng thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh 
tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng 
với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sự sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn tịnh lự 
thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh â ẫy cùng với bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; 
bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh 
lự thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là bốn tịnh lự 


619 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức 
là bốn tịnh lự thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; 
nho đồng thanh tịnh tức là bón vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ây cùng với bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; bốn tịnh 
lự thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh 
ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh 
tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫây cùng với bốn 
tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh thức sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh 
tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri 
thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ây cùng 
với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là bốn 
tịnh lự thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không 


620 


Tập 04, Quyền 187, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh 
tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh 
tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thăng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh; 
tám giải thoát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là hữu tỉnh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 
tám giải thoát thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tám thăng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh 
tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là sự sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tám 


621 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


giải thoát thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tám giải 
thoát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tắm thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh; tám 
giải thoát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tắm giải thoát thanh tịnh; tám giải 
thoát thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng 
với tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh 
tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là ý 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tám giải 
thoát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh; tám giải thoát thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là tám thắng XỨ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 


622 


Tập 04, Quyền 187, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh; tám 
giải thoát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tám 
giải thoát thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với tám giải thoát 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh; tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tri thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh; tám giải thoát 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng 
với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là tắm thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh 
ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến 
thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh 
tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với 
tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 187 
HEAT 


623 


07 


Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh 
tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tắm 
chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tỉnh thanh 
tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm 
trụ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 
bốn niệm trụ thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chỉ thánh đạo 
thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh 
thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức 
là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn 
niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo thanh 
tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là sự 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh 
đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn 
niệm trụ thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chỉ đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn 
niệm trụ thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu 
thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
chi đẳng giác, tám chỉ thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh; bốn niệm 
trụ thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ đẳng giác, 
tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh 
đạo thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh; bốn niệm trụ 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh tức 
là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn 
chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là 
bốn niệm trụ thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; 
nho đồng thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh 


626 


Tập 04, Quyền 1§§, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh 
tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ẫy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh 
tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ 
đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám 
chi thánh đạo thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh; bốn niệm 
trụ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, 
tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh 
đạo thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự tri thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh; bốn niệm trụ 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng 
với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tắm chi thánh đạo 
thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh tức 
là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh 
đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là bốn niệm 
trụ thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh 
tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ 
đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám 
chi thánh đạo thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến 
thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


627 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ẫây 
cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức 
là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh; 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 


628 


Tập 04, Quyền 1§§, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 5ĩ phu thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh 
tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy 
cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh tức 
là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là Bổ-đặc-giả-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là ý 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho 
đồng thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh; pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho 
đồng thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai 


629 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh 
ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức 
là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh thức sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
tri thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là sự tri 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức 
là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh 


630 


Tập 04, Quyền 1§§, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức 
là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức 
là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh tức là Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là ý sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Nho đồng thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh 
tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự 
tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫây cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 


631 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là sáu phép 
thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Hữu tình thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ẫy cùng 
với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là sáu phép thần thông 
thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại 
mắt thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh 
tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ây cùng với năm loại 
mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; 
sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức 
là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫây 
cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sáu phép 
thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh â ây cùng với sáu 


632 


Tập 04, Quyền 1§§, Phẩm Khó Tin Hiểu 


phép thần thông thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; 
năm loại mắt thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là sáu 
phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần 
thông thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; 
năm loại mắt thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông 
thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh 
tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là ý sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; ý sanh thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép 
thần thông thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là 
năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; nho đồng thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu 
phép thần thông thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng với năm 
loại mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh 
tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
thọ nhận thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 


633 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


ây cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là sáu phép thần 
thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh thức sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với sáu phép 
thần thông thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm 
loại mắt thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh 
ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là sáu phép thần thông 
thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến 
thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức 
là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với năm 
loại mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh 
tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh 
tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, 
đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; mười lực Phật thanh tịnh 


634 


Tập 04, Quyền 1§§, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh 
tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, 
đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh 
thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; mười lực Phật thanh tịnh 
tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với 
mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; bốn điện không sợ cho đến: mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; 
mười lực Phật thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ 
phu thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; mười lực Phật thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; 
mười lực Phật thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 


635 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ẫy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý 
sanh thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; mười lực Phật thanh 
tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với 
mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; mười 
lực Phật thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; nho. đồng thanh tịnh tức là 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, 
đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh 
tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là 
sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bắt cộng thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không 


636 


Tập 04, Quyền 1§§, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận 
thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại 
từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là 
sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh â ây cùng với 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri 
thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; mười lực Phật thanh tịnh 
tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với mười 
lực Phật thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bắt cộng thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh 
ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; mười lực Phật 
thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy 
cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là pháp không quên 
mắt thanh tịnh; pháp không quên mắt thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã 
thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; hữu tình thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 


637 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh 
tức là pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh 
tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy cùng 
với pháp không quên mất thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ây cùng với tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; 
pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mắt 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh 
tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với pháp không quên mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; pháp 
không quên mất thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mắt thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không 


638 


Tập 04, Quyền 1§§, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là 
pháp không quên mắt thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức 
là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không quên mất thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh 
tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh; pháp không quên mất 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh 
tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mắt thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
tạo tác thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
pháp không quên mắt thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức 
là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng 
với pháp không quên mất thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh 
tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri 
thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ây cùng với 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. 


639 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
kiến thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy 
cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 188 
HEAT 


640 


08 


Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh 
tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là trí 
nhất thiết thanh tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu 
tình thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; 
trí nhất thiết thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh 
tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; trí nhất thiết thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 


Tập 04, Quyền 189, Phẩm Khó Tin Hiểu 


dục thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ 
phu thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với trí 
nhất thiết thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
thanh tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bỗ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; 
trí nhất thiết thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh 
thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh 
ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh 
tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với trí nhất 
thiết thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là trí nhất 
thiết thanh tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo 
tác thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất 


643 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; 
trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh thức sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
tri thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức 
là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với trí nhất 
thiết thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự tri 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng với trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh 
tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến 
thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; ngã thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất 
cả pháp môn Tam-ma-đ1a thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì 
ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh 
tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Tam-ma-đỊa thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không 


644 


Tập 04, Quyền 189, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp 
môn Đà-la-mi thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma- -địa thanh tịnh tức là sự sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Đàả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là 
sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng 
với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà- la-mi thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Đàả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 


645 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức 
là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là ý 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Đàả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là nho đồng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-nI thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh tức là sự tạo tác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Đàả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-nI thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-đa thanh tịnh thức 
sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự 
tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đàả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 


646 


Tập 04, Quyền 189, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự tri thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
kiến thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh; tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự kiến thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh 
tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A- la-hán quả 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 
Dự-lưu quả thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu 
tình thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; 
Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với Nhắt-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; 
Dự-lưu quả thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh 
mạng thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là Dự-lưu 
quả thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh 
tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất- 


647 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bắt-hoản, A-la-hán quả thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh; Nhât-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Bố-đặc-già-la thanh tịnh tức là Dự-lưu quả 
thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoản, A-la-hán quả thanh tịnh; 
Nhất-lai, Bất-hoản, A-la-hán quả thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; 
Dự-lưu quả thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh 
thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh 
ây cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh 
tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu 
quả thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh; Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là nho 


648 


Tập 04, Quyền 189, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là Dự-lưu quả 
thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh 
tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; Dự-lưu quả 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh thức sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri 
thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là 
sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng với Dự-lưu quả 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự tri thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là sự tri thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; Dự-lưu quả 
thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy 
cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhắt-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng 
với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh 
tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức 
là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với quả 


649 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


vị Độc-giác thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc- 
giác thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh tịnh; quả vị 
Độc-giác thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là quả vị Độc-giác thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 
quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Šĩ phu thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh 
tịnh tức là Bồổ-đặc-giả-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồổ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là quả 
vị Độc-giác thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là ý sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Nho đồng thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh tịnh; quả vị Độc- 
giác thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 
quả vị Độc-giác thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với quả vị 
Độc-giác thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri 
thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh 
tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ây cùng với 
quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì 


650 


Tập 04, Quyền 189, Phẩm Khó Tin Hiểu 


sự kiến thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu 
tình thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bỏ-tát thanh 
tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh 
tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bỏ-tát thanh 
tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy cùng 
với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh tức là Bồ-đặc- -g1à-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh 
thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ- 


651 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; tất 
cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri 
thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ây 
cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là tất cả hạnh 
đại Bôồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự kiến 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ẫây cùng với tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với quả 
VỊ giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là quả 
VỊ giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả 
VỊ giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, 


652 


Tập 04, Quyền 189, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả 
VỊ giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh 
tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy 
cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh 
tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng với quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 189 
HEAT 


653 


09 


Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn 
xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng 
với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là nhăn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ 
giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân 
giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới 
thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 
ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


656 


Tập 04, Quyền 190, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa 
giới thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với địa giới thanh tịnh không không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô 
minh thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy 
cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khô, ưu, não thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh â ấy cùng với hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là pháp không nội thanh 
tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp 


657 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; 
chơn như thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, 
tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh ĐIỚI, bắt tư nghì thanh tịnh tức 
là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là Thánh đề khổ thanh tịnh; 
Thánh đề khổ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là Thánh để tập. 
diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là ngã thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh ấy cùng với ngã 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; 
bốn tịnh lự thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là 
ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là tắm giải thoát thanh tịnh; 
tám giải thoát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thăng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh; 
bốn niệm trụ thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 


658 


Tập 04, Quyền 190, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh ẫy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chỉ 
thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là ngã 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; 
năm loại mắt thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là sáu phép thần 
thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ẫy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mắt thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ây cùng với pháp không quên mắt thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã 


659 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; 
trí nhất thiết thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh 
tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ngã 
thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; 
Dự-lưu quả thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh 
ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ngã thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh 
tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, 
Bắt-hoản, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với quả 


660 


Tập 04, Quyền 190, Phẩm Khó Tin Hiểu 


vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tỉnh 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là 
hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức 
là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 


6ó] 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ẫy 
cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ẫây cùng 
với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ẫy 
cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ẫy 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức 


662 


Tập 04, Quyền 190, Phẩm Khó Tin Hiểu 


giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 
hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ây 
cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là bồ thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
hữu tình thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ẫy cùng 
với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là pháp không nội 
thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu 
tình thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 


663 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là chơn như thanh 
tịnh; chơn như thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh 
tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh 
tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng 
với Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh 
tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh 
tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh 
tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh 
tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám 
thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là hữu tình 


664 


Tập 04, Quyền 190, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh 
tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tỉnh thanh tịnh 
tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ đăng 
giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh 
tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh 
tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 
sáu phép thần thông thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hữu tình thanh tịnh ẫây cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh 
tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, 


665 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là hữu 
tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là pháp không quên 
mắt thanh tịnh; pháp không quên mắt thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mắt 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; hữu tình thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh 
tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đàả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là hữu tình 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh 
tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu 
tình thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; hữu tình thanh tịnh tức là 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhắt-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình 
thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


6ó6 


Tập 04, Quyền 190, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bỏ- 
tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là hữu tình thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ẫây cùng 
VỚI quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc 
thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhãn xứ 
thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? 
Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ẫy cùng với thanh, hương, vị, 


667 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh â ấy cùng với 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là nhĩ giới 
thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thiệt giới 
thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 


668 


Tập 04, Quyền 190, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là thân giới 
thanh tịnh; thân giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng 
thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là địa giới 
thanh tịnh; địa giới thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là vô minh 
thanh tịnh; vô minh thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khô, ưu, não thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 


669 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến 


lão tử, sầu, than, khô, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyển Thứ 190 
HEAT 


670 


10 


Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bồ thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không 
nội thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
nội thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là chơn như 
thanh tịnh; chơn như thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, 
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


Tập 04, Quyền 191, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Thánh để 
khổ thanh tịnh; Thánh đế khô thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn tịnh lự 
thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tắm giải 
thoát thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh; tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh 
mạng thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn niệm trụ 
thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ẫy cùng với bốn niệm trụ thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


673 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức 
là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh 
tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với mười 
địa Bôồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là năm loại 
mắt thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; 
sáu phép thần thông thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là mười lực 
Phật thanh tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ẫy cùng với mười lực Phật 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là pháp không 
quên mắt thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không quên mất thanh tịnh không hai, không hai phần, không 


674 


Tập 04, Quyền 191, Phẩm Khó Tin Hiểu 


phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
thanh tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. 
Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
dòng sinh mạng thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là dòng 
sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng 
với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là 
dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng sinh mạng thanh tịnh 
tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam- 
ma-đỊa thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là Dự-lưu quả 
thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; dòng 
sinh mạng thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là dòng sinh 
mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả vị Độc- 
giác thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là dòng sinh mạng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với quả vị 
Độc-giác thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là dòng sinh 


675 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 
tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh ây cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Lại nữa, Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là sắc thanh 
tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức 
là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 


676 


Tập 04, Quyền 191, Phẩm Khó Tin Hiểu 


sanh ra thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy cùng 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh 
ây cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức 
là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy 
cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 


677 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh 
ây cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy cùng 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức 
là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là bồ thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- -mật-đa thanh tịnh 
tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là pháp không nội 
thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì 


678 


Tập 04, Quyền 191, Phẩm Khó Tin Hiểu 


sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh 
thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không. bốn 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; 
chơn như thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh 
tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh 
tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh 
ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


679 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh 
tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là sự sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh 
tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, 
tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh 
đạo thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh 
ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sanh thanh tịnh ây cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là 
sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với sáu phép 
thần thông thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


680 


Tập 04, Quyền 191, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh 
tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, 
đại hý, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là pháp không quên 
mắt thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự sanh thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh 
tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh 
thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đàả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh 
tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
sanh thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự sanh thanh tịnh tức là 


681 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh 
tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự sanh thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ẫy cùng 
VỚI quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc 
thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ẫây cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhị, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ây cùng với nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 


682 


Tập 04, Quyền 191, Phẩm Khó Tin Hiểu 


dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhãn giới 
thanh tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với nhãn giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là sác giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt 


683 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự đưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh 
tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục 
thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, 


684 


Tập 04, Quyền 191, Phẩm Khó Tin Hiểu 


sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhãn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không 
nội thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng 
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thê nắm bắt được, 
pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là chơn như 
thanh tịnh; chơn như thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ây cùng với chơn như thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, 
tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 
thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 


685 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự dưỡng dục thanh tịnh ấy. cùng với Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn tịnh lự 
thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh â ây cùng với bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tám giải thoát 
thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy 
cùng với tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn niệm trụ 
thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh 
đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


686 


Tập 04, Quyền 191, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


Quyển Thứ 191 
HEAT 


687 


11 


Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với năm loại mắt thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép 
thần thông thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là mười lực Phật 
thanh tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh 
tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là pháp không 
quên mắt thanh tịnh; pháp không quên mắt thanh tịnh tức là sự dưỡng 
dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không quên mất thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với tánh luôn luôn 
xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
thanh tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự đưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự 
dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 
tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh 
tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy 
cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là Dự-lưu quả 
thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
dưỡng dục thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh; Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là sự dưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ẫy cùng với Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả vị Độc- 
giác thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự đưỡng dục 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh 
đại Bôồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là sắc thanh 
tịnh; sắc thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ây cùng với thọ, tưởng, hành, thức 


690 


Tập 04, Quyền 192, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là sắc ĐIỚI, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Šĩ phu thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 


69] 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sĩ 
phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Šĩ phu thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa 
giới thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, 


692 


Tập 04, Quyền 192, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Šĩ phu thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô 
minh thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức 
là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khô, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Šĩ phu thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhãn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tịnh 
giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! 5ĩ phu thanh tịnh tức là pháp không nội thanh 
tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh 
tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; 
chơn như thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 


693 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chắng đổi khác, tánh bình đắng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh 
tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khô thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh 
tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; 
bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh 
tịnh; tắm giải thoát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh 
tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo 


694 


Tập 04, Quyền 192, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sĩ phu 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Šĩ phu thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là 
sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với sáu phép 
thần thông thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là 
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, 
đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ 
phu thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 


695 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh 
tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu 
thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh 
ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sĩ phu thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Šĩ phu thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; 
Dự-lưu quả thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh 
tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ phu thanh tịnh tức là Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy 
cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Šĩ phu thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
phu thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ phu thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bô-tát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Šĩ phu thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 


696 


Tập 04, Quyền 192, Phẩm Khó Tin Hiểu 


quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Này Thiện Hiện! Bồổ-đặc-giả-la thanh tịnh tức là sắc 
thanh tịnh; sắc thanh tịnh tức là Bổ-đặc-giả-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sác xứ thanh tịnh tức là Bồ- đặc- -già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh â ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- -g1à-la thanh tịnh 
tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bổ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc- già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, 


697 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là ý giới thanh 
tịnh; ý giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ- 


698 


Tập 04, Quyền 192, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh 
tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ẫy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, 
tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp không nội 
thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. 


699 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là chơn như thanh 
tịnh; chơn như thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để 
tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn tịnh lự 
thanh tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn 

vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là Bồ-đặc- -g1à-la thanh tịnh. 


700 


Tập 04, Quyền 192, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tám giải thoát 
thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là Bồ-đặc- già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là tắm thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
tức là Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy 
cùng với tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là bốn niệm trụ 
thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; bến chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng 
với pháp môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 


701 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần 
thông thanh tịnh tức là Bổ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là mười lực Phật 
thanh tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. 
Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; 
Bồ-đặc- -giả-la thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến trời tá pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh tức là Bồ-đặc- -giả-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là pháp không 
quên mất thanh tịnh; pháp không quên mắt thanh tịnh tức là Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh Ấy, cùng với 
pháp không quên mất thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- -glà-la thanh tịnh tức là tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bổ-đặc-già-la thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
thanh tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ- đặc-già-la thanh tịnh tức là tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh tức là 
Bồ- đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng 
với tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, 


702 


Tập 04, Quyền 192, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh tức là tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là Dự-lưu quả 
thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; Bồ-đặc- 
già-la thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả vị Độc- 
giác thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bổ-đặc-giả-la thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Bồ-đặc-già-la thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh tức là Bồ-đặc-già-la thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 192 
HEAT 


703 


12 


Lại nữa, Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý sanh thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là ý sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh â ẫy 
cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là ý 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là sắc ĐIỚI, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh 
ây cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là ý 
sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh 
ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là ý 


706 


Tập 04, Quyền 193, Phẩm Khó Tin Hiểu 


sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức 
là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tịnh 
giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là pháp không nội thanh 
tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh 
tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 


707 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; 
chơn như thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh chắng hư vọng, tánh chắng đổi khác, tánh bình đắng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là Thánh để khổ thanh 
tịnh; Thánh để khổ thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sanh thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh 
tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; 
bốn tịnh lự thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh 
tịnh; tắm giải thoát thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sanh thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ 


708 


Tập 04, Quyền 193, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đệ, mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh 
tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, 
tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh 
đạo thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh 
ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là ý sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sanh thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sanh thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là 
ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với sáu phép 
thần thông thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sanh thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh 
tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, 
đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là ý 


709 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý 
sanh thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy 
cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh 
tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 
sanh thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh 
ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là ý sanh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đàả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là ý sanh thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh 
tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh 
thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; ý sanh thanh tịnh tức là Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh 
ây cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý 


710 


Tập 04, Quyền 193, Phẩm Khó Tin Hiểu 


sanh thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. 
Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là 


2L 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; 
tỷ giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh 
ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai 


712 


Tập 04, Quyền 193, Phẩm Khó Tin Hiểu 


phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 
nho đông thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sâu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ây cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; nho đồng thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật- 


10 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đa thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là pháp không nội 
thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho 
đồng thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng 
với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là chơn như thanh 
tịnh; chơn như thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là 
pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho 
đồng thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để 
tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh 
tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không 


714 


Tập 04, Quyền 193, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh 
tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là tám giải thoát 
thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho 
đồng thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng 
với tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh 
tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ẫây cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh 
tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị 
đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám 
chi thánh đạo thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh 
đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là 
nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bỏ-tát thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 


715 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nho đồng thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh 
tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép. thần thông thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là mười lực Phật 
thanh tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; nho 
đồng thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
bôn:0iS? không sợ cho đến Enrbi tim pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là pháp không quên 
mắt thanh tịnh; pháp không quên mắt thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên 
mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh 
tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh 
tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
nho đồng thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là nho 
đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là 


716 


Tập 04, Quyền 193, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh 
tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho 
đồng thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; nho đồng thanh tịnh tức là 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng 
thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là nho đồng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy 
cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng 


717 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; 
sắc xứ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh 
ẫây cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức 
là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh 
ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; 
tỷ giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh 
ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 


718 


Tập 04, Quyền 193, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


Quyền Thứ 193 
HEAT 


719 


13 


Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 
sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng với 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo 
tác thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ẫy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là bồ thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh 
tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không nội 
thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo 
tác thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây cùng 
với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là chơn như thanh 
tịnh; chơn như thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức 
là pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới 
bắt tư nghì thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là Thánh đế khổ 
thanh tịnh; Thánh để khổ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo 
tác thanh tịnh tức là Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, 


722 


Tập 04, Quyền 194, Phẩm Khó Tin Hiểu 


diệt, đạo thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh 
tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức 
là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ẫy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là tắm giải thoát 
thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo 
tác thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng 
với tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh 
tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ẫy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh 
tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ 
đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám 
chỉ thánh đạo thanh tịnh bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự 
tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


g2) 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh 
tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy 
cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là mười lực Phật 
thanh tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng với mười lực Phật thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo 
tác thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ẫy cùng 
với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không quên 
mắt thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên 
mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh 
tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh 
tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


724 


Tập 04, Quyền 194, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-nI thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Đàả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự tạo 
tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh 
tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tạo tác thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tạo tác thanh tịnh tức 
là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A- 
la-hán quả thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác 
thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tạo tác thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ây 
cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc thanh 
tịnh; sắc thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là 
sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


N8 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh 
tịnh; nhãn xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh 
ẫy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là sắc xứ thanh 
tịnh; sắc xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhãn giới thanh 
tịnh; nhãn giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh 
tịnh; nhĩ giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tỷ giới thanh 
tịnh; tỷ giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai 


726 


Tập 04, Quyền 194, Phẩm Khó Tin Hiểu 


phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thiệt giới thanh 
tịnh; thiệt giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là thân giới thanh 
tịnh; thân giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; 
ý giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là địa giới thanh 
tịnh; địa giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 


SEN 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh ẫây cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là vô minh thanh 
tịnh; vô minh thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bồ thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với bồ thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không nội 
thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy 


728 


Tập 04, Quyền 194, Phâm Khó Tin Hiểu 


cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là chơn như thanh 
tịnh; chơn như thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức 
là pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh 
bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ 
nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là Thánh để khổ 
thanh tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khô thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đế 
tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh 
tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh 
tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
thọ nhận thanh tịnh â ẫy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tắm giải thoát 
thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy 
cùng với tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


729 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là bốn niệm trụ 
thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự 
thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì 
sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là năm loại mắt 
thanh tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với năm loại mắt thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần 
thông thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận 
thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là mười lực Phật 
thanh tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với mười lực Phật thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bị, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 


730 


Tập 04, Quyền 194, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây 
cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không quên 
mất thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
quên mất thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là trí nhất thiết 
thanh tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Đà-la-nI thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự thọ 
nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là 
sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là Dự-lưu quả 
thanh tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫây cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự thọ 
nhận thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ây cùng với Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


731 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự thọ nhận 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ẫy cùng với tất cả hạnh 
đại Bôồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự thọ nhận thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh 
tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ây cùng 
với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tri thanh tịnh ấy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là nhăn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự tri thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy 
cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự 
tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh 


T3 


Tập 04, Quyền 194, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là sắc ĐIỚI, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng 
với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ 
giới thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫây 
cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy 
cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là hương giới, ty thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự 
tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho 
đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh 
ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh 
ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 


To 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng 
với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa 
giới thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy 
cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô 
minh thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy 
cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là sự 
tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng với hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng với tịnh 
giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


734 


Tập 04, Quyền 194, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là pháp không nội thanh 
tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tri thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sự tri 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; 
chơn như thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh 
tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chắng đổi khác, tánh bình đắng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫây cùng 
với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là Thánh để khổ thanh 
tịnh; Thánh đề khổ thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sự 
tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; 
bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh 
tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự trí thanh tịnh tức là bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định VÔ sắc 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh â ây cùng 


735 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh 
tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri 
thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là tắm 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thăng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh 
tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri 
thanh tịnh ẫy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chỉ thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ây cùng 
với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự tri 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ây cùng với 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tri thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 194 
HEAT 


736 


14 


Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri 
thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là sáu 
phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự 
tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần 
thông thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri 
thanh tịnh ây cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri 
thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng với 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; 
trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh 
tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh â ẫy cùng 
với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự tri thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni 


Tập 04, Quyền 195, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; sự tri thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh; 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; 
Dự-lưu quả thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh 
tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự tri thanh tịnh tức là Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng 
với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
tri thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự tri thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự trị thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ẫy cùng với 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; 
sắc thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh 
ấy cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sự kiến 


Tảo 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với nhĩ, tý, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh 
ấy cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sự 
kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến 
thanh tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; 
nhĩ giới thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng 
với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh 
ây cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức 
là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


740 


Tập 04, Quyền 195, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là vị ĐIỚI, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy 
cùng với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là xúc ĐIỚI, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy 
cùng với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh 
ây cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sự 
kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; 
địa giới thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng 
với thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; 
vô minh thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không 


741 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức 
là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bố thí Ba-la- mật-đa thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- -mật-đa thanh tịnh 
tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là pháp không nội 
thanh tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến 
thanh tịnh tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không 
không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không. bốn 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; 
chơn như thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến 
thanh tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh 


742 


Tập 04, Quyền 195, Phẩm Khó Tin Hiểu 


ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh 
tịnh; Thánh để khổ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh 
tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh 
tịnh; bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh 
ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh 
tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là sự kiến thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ây cùng với tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh 
tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, 
tám chi thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh 
đạo thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh 
ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sự kiến 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 


743 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là 
sáu phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là 
sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với sáu phép 
thần thông thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh 
tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, 
đại hý, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự 
kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sự 
kiến thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tảnh luôn luôn xả 
thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy 
cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh 
tịnh; trí nhất thiết thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không 


744 


Tập 04, Quyền 195, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến 
thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sự kiến 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh; tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sự kiến 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh 
tịnh; Dự-lưu quả thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự 
kiến thanh tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sự kiến thanh tịnh tức là 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh 
tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sự kiến thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng 
VỚI quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ngã 


745 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì 
nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ngã thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc 
xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ngã 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì 
nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ngã thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì 
nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
ngã thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 


746 


Tập 04, Quyền 195, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ngã 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì 
thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ngã thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì 
thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ngã thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đêu 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ngã 


747 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì 
địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
ngã thanh tịnh nên thủy, hoá, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì 
vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ngã thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh nên tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh ĐIỚI 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên pháp không nội thanh 
tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 


748 


Tập 04, Quyền 195, Phẩm Khó Tin Hiểu 


biệt, không đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh; vì 
chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ngã thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chắng hư vọng, tánh 
chăng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc Thánh để tập. diệt, 
đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh; 
vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh 
tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn 


749 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 
tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh; 
vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ngã thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; 
vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 


750 


Tập 04, Quyền 195, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hoặc ngã thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên mười lực Phật thanh 
tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tắm pháp 
Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên pháp không quên mất 
thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc pháp không quên mắt 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh nên tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh; 
vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 


TÔI 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh tịnh; 
vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ngã thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì ngã thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh; vì Nhất-lai Bắt-hoàn A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ngã thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ngã thanh tịnh, 
hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; 
vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
hữu tình thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 


132 


Tập 04, Quyền 195, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; 
vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; 
vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì hữu tình thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; 
vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc 


T32 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 


hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 195 
HEAT 


754 


15 


Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; 
vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì hữu tình thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì 
ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu 
tình thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 


Tập 04, Quyền 196, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hữu tình thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; 
vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; 
vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
hữu tình thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên bồ thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho 
đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên pháp không nội 
thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 


TÐỜỷ 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên chơn như thanh 
tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng 
hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên Thánh để khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đề khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên Thánh để tập. 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tỉnh thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 
tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 


758 


Tập 04, Quyền 196, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên tám giải thoát 
thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên tám thắng XỨ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, 
hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
hữu tình thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 


759 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên mười lực Phật 
thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên pháp không quên 
mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc 


760 


Tập 04, Quyền 196, Phẩm Khó Tin Hiểu 


trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì hữu 
tình thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 
tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì hữu tình thanh tịnh nên Nhắt-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì hữu tình thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu tình 
thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


761 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh 
tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng 
thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên sắc ĐIỚI, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 


762 


Tập 04, Quyền 196, Phẩm Khó Tin Hiểu 


duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 


763 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh 
tịnh, hoặc pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên thủy, 
hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


764 


Tập 04, Quyền 196, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tính tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên pháp không 
nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc pháp không nội 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh 
tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên chơn như 
thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 


765 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên Thánh để 
khô thanh tịnh; vì Thánh đế khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên bốn tịnh lự 
thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh 
mạng thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên tám giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc tắm giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên bốn niệm 
trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng 


766 


Tập 04, Quyền 196, Phẩm Khó Tin Hiểu 


giác, tám chỉ thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ 
thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên mười lực 
Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc mười lực Phật 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc bốn 


767 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên pháp không 
quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng 
sinh mạng thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên trí nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên Dự-lưu quả 
thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 


768 


Tập 04, Quyền 196, Phẩm Khó Tin Hiểu 


quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên quả vị Độc- 
giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bô-tát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng sinh mạng thanh tịnh, hoặc 
tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì dòng sinh mạng thanh tịnh nên quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc dòng 
sinh mạng thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; 
vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sanh thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sự sanh thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự sanh thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; 
vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự sanh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


769 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sanh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự sanh thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; 
vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự sanh thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì 
tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sanh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự sanh thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 


770 


Tập 04, Quyền 196, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; 
vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự sanh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; 
vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự sanh thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì 
ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
sanh thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sự sanh thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; 
vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự sanh thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 


Ji 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới 
thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; 
vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự sanh thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


Quyển Thứ 196 
HEAT 


i82 


16 


Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên bồ thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên tịnh 
giới, an nhẫn, tỉnh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên pháp không nội 
thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên chơn như thanh 
tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 


Tập 04, Quyền 197, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên Thánh đề khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đêu không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc Thánh để tập. 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 
tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 
tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tám chi thánh đạo thanh 
tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 


tư 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự sanh 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên mười lực Phật thanh 
tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên pháp không quên 
mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 


776 


Tập 04, Quyền 197, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự 
sanh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 
tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí đều thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự sanh thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh; vì Nhắt-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh 


TÚ, 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự sanh thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự sanh 
thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên sắc thanh 
tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên nhẫn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên sắc xứ thanh 
tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 


778 


Tập 04, Quyền 197, Phẩm Khó Tin Hiểu 


trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng 
dục thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tỷ giới thanh 
tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 


779 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng 
dục thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng 
dục thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng 
dục thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


780 


Tập 04, Quyền 197, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên bồ thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc bồ thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng 
dục thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục 
thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp không 
nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc pháp không nội 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh 
nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


781 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên chơn như 
thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp giới, pháp 
tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên Thánh đề khổ 
thanh tịnh; vì Thánh để khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên bốn tịnh lự 
thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng 
dục thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tám giải thoát 
thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 


782 


Tập 04, Quyền 197, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tắm thắng XỨ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên bốn niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ đăng giác, tám 
chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng 
dục thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên sáu 
phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


783 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên mười lực Phật 
thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên pháp không 
quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự 
dưỡng dục thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên trí nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 


784 


Tập 04, Quyền 197, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên Dự-lưu quả 
thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí đều thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên quả vị Độc- 
giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc quả vị Độc- 
giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự dưỡng dục thanh tịnh, hoặc tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự dưỡng dục thanh tịnh nên quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
dưỡng dục thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sĩ 
phu thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


785 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì 
nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sĩ phu thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sĩ phu thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; 
vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì 
nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sĩ phu thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 


786 


Tập 04, Quyền 197, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì 
tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sĩ phu thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; 
vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; 
vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sĩ phu thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sĩ 
phu thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 


787 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì 
địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sĩ phu thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì 
vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ 
phu thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sĩ phu thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 197 
HEAT 


788 


17 


Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên bồ thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên tịnh 
giới, an nhãn, tỉnh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp không nội thanh 
tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh; 
vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sĩ phu thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chắng hư 
vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 


Tập 04, Quyền 198, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên Thánh để khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên Thánh để tập. diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 
tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 
tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên tắm thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo thanh 
tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc bốn 


791 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên mười lực Phật thanh 
tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên bồn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh; vỉ bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


g. 8) 


Tập 04, Quyền 198, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên pháp không quên mất 
thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 
tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sĩ phu thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc Nhất- 
lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


793 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phu thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ phụ thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ phu thanh 
tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên sắc thanh 
tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc- -g1à-la thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bố-đặc-già-la thanh tịnh nên sắc xứ thanh 
tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 


794 


Tập 04, Quyền 198, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân. không phần 
biệt, không đoạn diệt; vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-giả- 
la thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên tỷ giới thanh 
tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 


795 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên vị giới, thiệt 
thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc-già- 
la thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồổ-đặc-giả-la thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-giả-la thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 


796 


Tập 04, Quyền 198, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên thủy, hoá, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-già- 
la thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc- -già-la thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì Bồ-đặc- -g1à-la thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. .Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc-giả-la thanh tịnh, hoặc bố thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tân, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp không 
nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc pháp không nội 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc- -g1à-la thanh tịnh 
nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, 


797 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh 
tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên chơn như 
thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp giới, pháp 
tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 

sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc- -già-la thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên Thánh đề khổ 
thanh tịnh; vì Thánh để khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc-giả-la thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên bốn tịnh lự 
thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già- 
la thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí 


798 


Tập 04, Quyền 198, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên tám giải thoát 
thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
VỊ sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên bốn niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chỉ thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc-già- 
la thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc-giả-la thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát 


799 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên sáu 
phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc- -giả-la thanh tịnh, 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên mười lực Phật 
thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên pháp không 
quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc-giả-la thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì Bồ- 
đặc-già-la thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ- 
đặc-già-la thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên trí nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên trí 


S00 


Tập 04, Quyền 198, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bỗổ-đặc-già-la thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-giả-la thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bổ-đặc-giả-la thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên Dự-lưu quả 
thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ- 
đặc-già-la thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên quả vị Độc- 
giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồổ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc quả vị Độc- 
giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc-già-la thanh tịnh nên tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ-đặc-già-la thanh tịnh, hoặc tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bồ-đặc-già-la thanh tịnh nên quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bồ- 


S0I 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đặc-già-la thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ý 
sanh thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sanh thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; 
vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sanh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ý sanh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sanh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ý sanh thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; 
vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sanh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc sắc 


S02 


Tập 04, Quyền 198, Phẩm Khó Tin Hiểu 


giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì 
nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sanh thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ý sanh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì 
tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sanh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ý sanh thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; 
vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sanh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; 
vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sanh thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 


S03 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ý 
sanh thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì 
địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý 
sanh thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ý sanh thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; 
vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sanh thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì ý sanh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


S04 


Tập 04, Quyền 198, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên bồ thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên pháp không nội thanh 
tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên pháp không ngoại, 
pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp 
không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không 
rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh; 
vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
ý sanh thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng 
hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


S05 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập. diệt, 
đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 
tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 
tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo thanh 
tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc bốn 
chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 


S06 


Tập 04, Quyền 198, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ý sanh 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt 


Quyển Thứ 198 
HEAT 


S07 


18 


Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên mười lực Phật thanh 
tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên pháp không quên mất 
thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc trí 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì ý sanh 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh trí nhất thiết trí sanh thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 
tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì ý sanh thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc Nhất- 
lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì ý sanh thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc ý sanh 
thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; 
vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 


S10 


Tập 04, Quyền 199, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đồng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
nho đồng thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vị hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; 
vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
nho đồng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 


SÏ1 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; 
vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
nho đồng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 


S12 


Tập 04, Quyền 199, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; 
vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
nho đồng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; 
vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì nho đồng thanh 


613 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên pháp không nội 
thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thê nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên chơn như thanh 
tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bắt tư 
nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên Thánh đế khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 


S14 


Tập 04, Quyền 199, Phẩm Khó Tin Hiểu 


phân biệt, không đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên Thánh đề tập. 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 
tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên tám giải thoát 
thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên bốn niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi 
thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng 
thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 


615 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
nho đồng thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên mười lực Phật 
thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên pháp không quên 
mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì nho đồng thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 


S16 


Tập 04, Quyền 199, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh 
tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì nho 
đồng thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 
tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì nho đồng thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh 
tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


S17 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho đồng thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì nho đồng thanh tịnh nên quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc nho 
đồng thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; 
vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sự tạo tác thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; 
vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
VÌ sự tạo tác thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


S18 


Tập 04, Quyền 199, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; 
vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
VÌ sự tạo tác thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới 


S19 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; 
vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tạo tác thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
VÌ sự tạo tác thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên thủy, hoá, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 


S20 


Tập 04, Quyền 199, Phẩm Khó Tin Hiểu 


trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; 
vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên bồ thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh 
tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp không nội 
thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thê nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên chơn như thanh 
tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất 


S21 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên Thánh để khổ 
thanh tịnh; vì Thánh để khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 
tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên tám giải thoát 
thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên bốn niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 


S22 


Tập 04, Quyền 199, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi 
thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác 
thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sự tạo tác thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên mười lực Phật 
thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên bốn điều 


S23 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên pháp không quên 
mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh 
tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự 
tạo tác thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 
tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí 


S24 


Tập 04, Quyền 199, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự tạo tác thanh tịnh nên Nhất-lai, Bắất-hoàn, 
A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh 
tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo tác thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tạo tác thanh tịnh nên quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tạo 
tác thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 199 
HEAT 


S25 


19 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên sắc thanh 
tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên sắc xứ thanh 
tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên tỷ giới thanh 
tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
VỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ đo thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 


S28 


Tập 04, Quyền 200, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên thủy, hoá, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


S29 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự thọ nhận 
thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp không nội 
thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc pháp không nội 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên 
pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên chơn như thanh 
tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất 


S30 


Tập 04, Quyền 200, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên Thánh đề khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên Thánh để 
tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên bốn tịnh lự 
thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phần 
biệt, không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên tám giải thoát 
thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên tắm thắng 
xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thăng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên bốn niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi 
thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận 


63] 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên sáu phép 
thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên mười lực Phật 
thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 


S32 


Tập 04, Quyền 200, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên pháp không 
quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự thọ nhận 
thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên trí nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
thọ nhận thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diỆt; vì sự 
thọ nhận thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất 
cả pháp môn Tam-ma-đla thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên Dự-lưu quả 
thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự thọ nhận thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận 
thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí 


633 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ nhận thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự thọ nhận thanh tịnh nên quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự thọ 
nhận thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tri 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì 
nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tri thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sự tri thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri 
thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 


S34 


Tập 04, Quyền 200, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tri 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; 
vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự tri thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự tri thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì 
nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tri thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sự tri thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri 
thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tri 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì 
thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 


S35 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tri thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
VÌ sự tri thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì 
thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tri thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự tri thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tri 
thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì 
địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tri thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sự tri thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


S36 


Tập 04, Quyền 200, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì 
vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tri thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sự tri thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc bồ thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tri thanh tịnh nên tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh ĐIỚI 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên pháp không nội thanh 
tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự tri thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh; 
vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự tri thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 


S37 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự tri thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh 
chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự tri thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh; 
vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự tri thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh 
tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 
tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự tri thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất 


S36 


Tập 04, Quyền 200, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự tri thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tri thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự tri thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên mười lực Phật thanh 
tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự tri thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 


S39 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên pháp không quên mất 
thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự tri thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự tri thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự trí thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
tri thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh tịnh; 
vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự tri thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, 


S40 


Tập 04, Quyền 200, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự tri thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự trị thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự tri thanh tịnh, 
hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 200 
HEAT 


S41 


20 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; 
vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
kiến thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sự kiến thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự kiến thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; 
vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự kiến thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; 
vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
kiến thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự kiến thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; 
vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự kiến thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; 
vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự kiến thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự kiến thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì 
tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
kiến thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự kiến thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; 
vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự kiến thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; 
vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự kiến thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diỆt; vì sự kiến thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 


5 


Tập 05, Quyền 201, Phẩm Khó Tin Hiểu 


xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì 
ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự 
kiến thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sự kiến thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do 
ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; 
vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự kiến thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sự kiến thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; 
vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự kiến thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa 


Š 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên tịnh 
giới, an nhẫn, tỉnh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên pháp không nội 
thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh; 
vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sự kiến thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng 
hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên Thánh đề khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 


4 


Tập 05, Quyền 201, Phẩm Khó Tin Hiểu 


biệt, không đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập. 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 
tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 
tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh 
tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 


5 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự kiến 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên mười lực Phật thanh 
tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên pháp không quên 
mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc tánh 


Tập 05, Quyền 201, Phẩm Khó Tin Hiểu 


luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sự 
kiến thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 
tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì sự kiến thanh tịnh nên Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc 
Nhất-lai, Bất-hoản, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh, vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bỏ- 
tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại 


ý 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sự kiến thanh tịnh nên quả vỊị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sự kiến 
thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tham thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; 
nhãn xứ thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh 
ấy cùng với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh tức là tham thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ẫây cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc 
xứ thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ẫy 
cùng với sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là sắc ĐIỚI, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 


Tập 05, Quyền 201, Phẩm Khó Tin Hiểu 


với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ 
giới thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ây 
cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ 
giới thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ẫy 
cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; 
thiệt giới thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh 
ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; 
thân giới thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh 
ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý 
giới thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ây 
cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và 
ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa 
giới thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ẫy 
cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức 
là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô 
minh thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ẫy 
cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; tham 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhãn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ây cùng với tịnh 
giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là pháp không nội thanh 
tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tham thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh 


10 


Tập 05, Quyền 201, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tức là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; 
chơn như thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh 
tịnh ấy cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là pháp giới, 
pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đắng, 
tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh 
giới bất tư nghì thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là Thánh để khổ thanh 
tịnh; Thánh đế khổ thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham 
thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là Thánh 
để tập, diệt, đạo thanh tịnh; Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là 
tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; 
bốn tịnh lự thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh 
tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
với bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh 
tịnh; tám giải thoát thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham 


II 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thăng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh 
tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham 
thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám 
chỉ thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo 
thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ây cùng với 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bằ- tát thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tham thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh 
tịnh; năm loại mắt thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham 
thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là sáu 
phép thần thông thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là tham 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần 
thông thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh 
tịnh; mười lực Phật thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham 


12 


Tập 05, Quyền 201, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh ẫy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mắt thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tham thanh tịnh ây cùng với pháp không quên mắt thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; tham 
thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ẫy cùng với 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; 
trí nhất thiết thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh 
tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 
với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là tham thanh 
tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; tham thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; 
Dự-lưu quả thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh 
tịnh ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt; tham thanh tịnh tức là Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất-hoản, A-la- hán quả 
thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng 


13 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


với Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tham thanh tịnh ây cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là tham thanh tịnh. Vì sao? Vì tham thanh tịnh ấy cùng với 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân 
thanh tịnh ẫy cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn 
xứ thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng 
với nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xứ thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sân thanh tịnh ẫy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ 
thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
sắc xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. 
Vị sao? Vì sân thanh tịnh ẫy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; 
nhãn giới thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ẫy 


14 


Tập 05, Quyền 201, Phẩm Khó Tin Hiểu 


cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là 
sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến 
các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ 
giới thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng 
với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới 
thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt 
giới thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng 
với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các 
thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân 
giới thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng 
với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới 


15 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới 
thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với 
ý giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa 
giới thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng 
với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là 
sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây cùng với thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô 
minh thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ây 
cùng với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh; hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 201 
HEAT 


16 


21 


Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sân 
thanh tịnh tức là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là pháp không nội thanh 
tịnh; pháp không nội thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không tốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; 
chơn như thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ẫy 
cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh 
chăng hư vọng, tánh chẳng đôi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, 
định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh; pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là 
sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là Thánh đề khổ thanh tịnh; 
Thánh để khô thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ấy cùng với Thánh đề khổ thanh tịnh không hai, không hai phần, 


Tập 05, Quyền 202, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không phân biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là Thánh để tập. 
diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sân thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; 
bốn tịnh lự thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh 
ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là 
sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là tám giải thoát thanh tịnh; 
tám giải thoát thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh; 
bốn niệm trụ thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ây cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tám chi 
thánh đạo thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh 
tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là sân 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


19 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân 
thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; 
năm loại mắt thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là sáu phép thần 
thông thanh tịnh; sáu phép ' thần thông thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; 
mười lực Phật thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh 
tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? 
Vì sân thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sân 
thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; 
trí nhất thiết thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh 
ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức 
là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. 


20 


Tập 05, Quyền 202, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sân 
thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân 
thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; 
Dự-lưu quả thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh 
ấy cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sân thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh 
tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh 
tịnh; quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân 
thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh tức là sân thanh tịnh. Vì sao? Vì sân thanh tịnh ấy cùng với quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! S¡ thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh; sắc 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với sắc 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; si thanh tịnh tức là thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh ây 
cùng với thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh không hai, không hai phân, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S¡ thanh tịnh tức là nhãn xứ thanh tịnh; nhãn 
xứ thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sỉ thanh tịnh ấy cùng với 
nhãn xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; si thanh tịnh tức là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh 


BÀI 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh ẫy cùng với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức là sắc xứ thanh tịnh; sắc xứ 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với sắc 
xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt; si thanh tịnh tức là thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? 
Vì si thanh tịnh ẫy cùng với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S1 thanh tịnh tức là nhãn giới thanh tịnh; nhãn 
giới thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng 
với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; s1 thanh tịnh tức là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là si 
thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ thanh tịnh tức là nhĩ giới thanh tịnh; nhĩ 
giới thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng 
với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sĩ thanh tịnh tức là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sỉ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì sỉ thanh tịnh ấy cùng với thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ thanh tịnh tức là tỷ giới thanh tịnh; tỷ giới 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh ấy cùng với tỷ 
giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; si thanh tịnh tức là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; hương giới cho đến 
các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S1 thanh tịnh tức là thiệt giới thanh tịnh; thiệt 
giới thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng 
với thiệt giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 


29) 


Tập 05, Quyền 202, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không đoạn diệt; sĩ thanh tịnh tức là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sĩ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sỉ thanh tịnh ấy cùng với vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức là thân giới thanh tịnh; thân 
giới thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng 
với thân giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sĩ thanh tịnh tức là xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sỉ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S1 thanh tịnh tức là ý giới thanh tịnh; ý giới 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với ý 
giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sĩ thanh tịnh tức là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; pháp giới cho đến các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
s¡ thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S¡ thanh tịnh tức là địa giới thanh tịnh; địa giới 
thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với địa 
giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; sĩ thanh tịnh tức là thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh; thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. 
Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! ŠS¡ thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh; vô 
minh thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ẫy cùng 
với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; si thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh tức là s¡ thanh tịnh. 
Vì sao? Vì si thanh tịnh ẫy cùng với hành cho đến lão tử, sầu, than, 


ĐÁP, 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S¡ thanh tịnh tức là bồ thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sỉ 
thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; s¡ thanh tịnh tức là 
tịnh giới, an nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh tức là si thanh tịnh. 
Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S1 thanh tịnh tức là pháp không nội thanh tịnh; 
pháp không nội thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh 
ấy cùng với pháp không nội thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ thanh tịnh tức là pháp không 
ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chăng 
thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S1 thanh tịnh tức là chơn như thanh tịnh; chơn 
như thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng 
với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; sĩ thanh tịnh tức là pháp giới, pháp tánh, tánh chăng 
hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 
pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh tức là si thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sỉ thanh tịnh ấy cùng với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S¡ thanh tịnh tức là Thánh đế khổ thanh tịnh; 
Thánh đề khổ thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sỉ thanh tịnh 
ấy cùng với Thánh đế khổ thanh tịnh không hai, không hai phần, 


24 


Tập 05, Quyền 202, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ thanh tịnh tức là Thánh để tập. 
diệt, đạo thanh tịnh; Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh tức là sĩ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Này Thiện Hiện! S¡ thanh tịnh tức là bốn tịnh lự thanh tịnh; bốn 
tịnh lự thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng 

với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; si thanh tịnh tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh tức là si thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh â ấy cùng với bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Š¡ thanh tịnh tức là tắm giải thoát thanh tịnh; 
tám giải thoát thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh 
ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ thanh tịnh tức là tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh 
tịnh ấy cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! SI thanh tịnh tức là bốn niệm trụ thanh tịnh; 
bốn niệm trụ thanh tịnh tức là s¡ thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy 
cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; si thanh tịnh tức là bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo 
thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh tức 
là si thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S1 thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh; pháp môn giải thoát không thanh tịnh tức là si thanh tịnh. 
Vì sao? Vì sỉ thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sỉ 
thanh tịnh tức là pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh tức là sĩ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


ĐẠn 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức là mười địa Bồ-tát thanh tịnh; 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì s¡ thanh tịnh 
ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S1 thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh; 
năm loại mắt thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh ấy 
cùng với năm loại mắt thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; sỉ thanh tịnh tức là sáu phép thần thông 
thanh tịnh; sáu phép thần thông thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? 
Vì si thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Š¡ thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh; 
mười lực Phật thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh 
ẫy cùng với mười lực Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ thanh tịnh tức là bốn điều không 
sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh 
tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức là pháp không quên mất 
thanh tịnh; pháp không quên mất thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì 
sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ thanh 
tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh; tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
tức là s¡ thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S¡ thanh tịnh tức là trí nhất thiết thanh tịnh; trí 
nhất thiết thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy 
cùng với trí nhất thiết thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; s1 thanh tịnh tức là trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh; trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức 
là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sỉ thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S¡ thanh tịnh tức là tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh; tất cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì 


26 


Tập 05, Quyền 202, Phâm Khó Tin Hiểu 


sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; sĩ thanh 
tịnh tức là tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; tất cả pháp môn 
Tam-ma-đỊa thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh ẫy 
cùng với tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức là Dự-lưu quả thanh tịnh; 
Dự-lưu quả thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh ẫy 
cùng với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; si thanh tịnh tức là Nhất-lai, Bắt-hoàn, A- 
la-hán quả thanh tịnh; Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh tức 
là sỉ thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai, Bắt- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S1 thanh tịnh tức là quả vị Độc-giác thanh tịnh; 
quả vị Độc-giác thanh tịnh tức là sĩ thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ thanh tịnh 
ây cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! S¡ thanh tịnh tức là tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh tức là si thanh tịnh. Vì 
sao? Vì s¡ thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Sĩ thanh tịnh tức là quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh; quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 
tức là si thanh tịnh. Vì sao? Vì si thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì tham 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì 
nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 


SÁT 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì tham thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tham thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 
sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì tham 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; 
vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì tham thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc sắc g1ới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì 
nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì tham thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 


28 


Tập 05, Quyền 202, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì tham 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì 
thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì tham thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì 
thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì tham thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các 
thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến 
các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham 
thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì tham 
thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


29 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì 
địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì tham thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì 
vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì tham thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, áI, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc bồ thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì tham thanh tịnh nên tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên pháp không nội thanh 
tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì tham thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tắt cả pháp, pháp không chăng thể năm 


30 


Tập 05, Quyền 202, Phẩm Khó Tin Hiểu 


bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh; 
vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì tham thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh 
giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên Thánh để khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc Thánh để khố thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì tham thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, 
đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh; 
vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tham thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì tham thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh 
tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 
tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 


Sửi 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


biệt, không đoạn diệt; vì tham thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tham thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 
tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì tham thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì tham thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt 


Quyền Thứ 202 
HEAT 


32 


22 


Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 
tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì tham thanh tịnh nên sáu phép thần thông 
thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên mười lực Phật thanh 
tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì tham thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 
sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên pháp không quên mất 
thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc pháp không quên 
mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì tham thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì tham thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt; vì tham thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc trí 


Tập 05, Quyền 203, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đả-la- 
ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì tham thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tham thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh tịnh; 
vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tham thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì tham thanh tịnh nên Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-háắn quả 
thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên quả vị Độc-giác thanh 
tịnh, vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ- 
tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tham thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tham thanh tịnh, 
hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 
sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 


35 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sân 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì 
nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sân thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc 
xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sân 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì 
nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sân thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì 
nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 


36 


Tập 05, Quyền 203, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sân thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sân 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì 
thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sân thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì 
thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sân thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 


37 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sân 
thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì 
địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sân thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì 
vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sân thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt; vì sân thanh tịnh nên tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên pháp không nội thanh 
tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 


38 


Tập 05, Quyền 203, Phẩm Khó Tin Hiểu 


sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sân thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh; vì 
chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sân thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh 
chăng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sân thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh; vì 
bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sân thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì sân thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn 


39 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 
tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sân thanh tịnh nên tắm thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh; 
vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sân thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sân thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt 


40 


Tập 05, Quyền 203, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; 
vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sân thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên mười lực Phật thanh 
tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sân thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự 
hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên pháp không quên mất 
thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sân thanh tịnh nên tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì sân thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh; 
vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sân thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


4I 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đả-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sân thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh tịnh; 
vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sân thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sân thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên quả vị Độc-giác thanh 
tịnh, vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sân thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sân thanh tịnh, 
hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì si thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh 
tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sĩ thanh tịnh 


42 


Tập 05, Quyền 203, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì 
nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sỉ 
thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
si thanh tịnh nên nhị, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
si thanh tịnh, hoặc nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc 
xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sỉ 
thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì 
nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sỉ 
thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
si thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc sĩ thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si 
thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
si thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 


43 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Vì sao? Vì hoặc sĩ thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì si thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si 
thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì s1 
thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì 
thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sỉ 
thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
si thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ đo thiệt xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì 
thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sỉ 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
si thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sỉ thanh tịnh 
nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 


44 


Tập 05, Quyền 203, Phẩm Khó Tin Hiểu 


sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sỉ 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si 
thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
si thanh tịnh nên thủy, hoá, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô 
minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sỉ 
thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
si thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên bồ thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt; vì si thanh tịnh nên tịnh giới, an nhãn, tinh 
tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên pháp không nội thanh 
tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt; vì sĩ thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 


45 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp 
không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm 
bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh; vì 
chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sỉ 
thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì 
sĩ thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc sĩ thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh ĐIỚớI bất tư 
nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên Thánh đề khổ thanh tịnh; 
vì Thánh đề khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc si thanh tịnh, hoặc Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì s¡ thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh; vì 
bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
s¡ thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì si thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


46 


Tập 05, Quyền 203, Phâm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh; 
vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì si thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh 
tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh; 
vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc si thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì si thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho 
đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sĩ thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc s¡ thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; 
vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc si thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 


47 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đoạn diệt; vì si thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên mười lực Phật thanh tịnh; 
vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc sĩ thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt; vì sĩ thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên pháp không quên: mắt 
thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sĩ thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sĩ thanh tịnh nên tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc s1 thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì si thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh; vì 
trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
sỉ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì si thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì si thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la- 
ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; vì sĩ thanh tịnh nên tất cả 


48 


Tập 05, Quyền 203, Phẩm Khó Tin Hiểu 


pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh tịnh; vì 
Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
s¡ thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt; 
vì si thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên quả vị Độc-giác thanh 
tịnh, vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì si thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc s¡i thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì sĩ thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc si thanh tịnh, hoặc 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


Quyến Thứ 203 
HEAT 


49 


23 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì sắc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh; vì 
thọ thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh ấy cùng 
với thọ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì thọ thanh tịnh nên tưởng thanh tịnh; vì tưởng thanh tịnh 
nên thọ thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ thanh tịnh ấy cùng với tưởng thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tưởng thanh tịnh nên hành thanh tịnh; vì hành thanh tịnh nên tưởng 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tưởng thanh tịnh ấy cùng với hành thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hành 
thanh tịnh nên thức thanh tịnh; vì thức thanh tịnh nên hành thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hành thanh tịnh ấy cùng với thức thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì thức thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh 
tịnh nên thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thức thanh tịnh ấy cùng với nhãn 
xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì nhãn xứ thanh tịnh nên nhĩ xứ thanh tịnh; vì nhĩ xứ thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn xứ thanh tịnh ấy cùng với nhĩ 
xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì nhĩ xứ thanh tịnh nên tỷ xứ thanh tịnh; vì tỷ xứ thanh tịnh nên 
nhĩ xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ xứ thanh tịnh ấy cùng với tỷ xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tỷ xứ thanh tịnh nên thiệt xứ thanh tịnh; vì thiệt xứ thanh tịnh 
nên tỷ xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì tỷ xứ thanh tịnh ấy cùng với thiệt xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì thiệt xứ thanh tịnh nên thân xứ thanh tịnh; vì thân xứ thanh 
tịnh nên thiệt xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì thiệt xứ thanh tịnh ẫy cùng với 
thân xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì thân xứ thanh tịnh nên ý xứ thanh tịnh; vì ý xứ thanh 
tịnh nên thân xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì thân xứ thanh tịnh ấy cùng với 
ý xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vì ý xứ thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh 
nên ý xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì ý xứ thanh tịnh ấy cùng với sắc xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì sắc xứ thanh tịnh nên thanh xứ thanh tịnh; vì thanh xứ thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc xứ thanh tịnh ấy cùng với 
thanh xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không đoạn diệt. Vì thanh xứ thanh tịnh nên hương xứ thanh tịnh; vì 
hương xứ thanh tịnh nên thanh xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh xứ 
thanh tịnh ấy cùng với hương xứ thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hương xứ thanh tịnh nên 
vị xứ thanh tịnh; vì vị xứ thanh tịnh nên hương xứ thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hương xứ thanh tịnh ấy cùng với vị xứ thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì vị xứ thanh tịnh nên 
xúc xứ thanh tịnh; vì xúc xứ thanh tịnh nên vị xứ thanh tịnh. Vì sao? 
Vì vị xứ thanh tịnh ấy cùng với xúc xứ thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì xúc xứ thanh tịnh nên 
pháp xứ thanh tịnh; vì pháp xứ thanh tịnh nên xúc xứ thanh tịnh. Vì 
sao? Vì xúc xứ thanh tịnh ấy cùng với pháp xứ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp xứ thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới 
thanh tịnh nên pháp xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp xứ thanh tịnh ấy 
cùng với nhãn giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì nhãn giới thanh tịnh nên sắc giới thanh tịnh; 
vì sắc giới thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới 
thanh tịnh ấy cùng với sắc giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sắc giới thanh tịnh nên nhãn 
thức giới thanh tịnh; vì nhãn thức giới thanh tịnh nên sắc giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì sắc giới thanh tịnh ấy cùng với nhãn thức giới thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
nhãn thức giới thanh tịnh nên nhãn xúc thanh tịnh; vì nhăn xúc thanh 
tịnh nên nhãn thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn thức giới thanh 
tịnh ấy cùng với nhãn xúc thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nhãn xúc thanh tịnh nên các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên nhãn xúc thanh tịnh. Vì sao? Vì nhãn 
xúc thanh tịnh ấy cùng với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh ấy cùng với nhĩ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nhĩ giới thanh tịnh nên thanh 
giới thanh tịnh; vì thanh giới thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì nhĩ giới thanh tịnh ấy cùng với thanh giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thanh giới 


S2 


Tập 05, Quyền 204, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh nên nhĩ thức giới thanh tịnh; vì nhĩ thức giới thanh tịnh nên 
thanh giới thanh tịnh. Vì sao? Vì thanh giới thanh tịnh ấy cùng với nhĩ 
thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì nhĩ thức giới thanh tịnh nên nhĩ xúc thanh tịnh; vì 
nhĩ xúc thanh tịnh nên nhĩ thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ thức 
giới thanh tịnh ấy cùng với nhĩ xúc thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nhĩ xúc thanh tịnh nên các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên nhĩ xúc thanh tịnh. Vì sao? Vì nhĩ xúc 
thanh tịnh ấy cùng với các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; 
vì tỷ giới thanh tịnh nên các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh. Vì sao? Vì các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh ấy 
cùng với tỷ giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tỷ giới thanh tịnh nên hương giới thanh tịnh; 
vì hương giới thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới 
thanh tịnh ấy cùng với hương giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hương giới thanh tịnh nên 
tỷ thức giới thanh tịnh; vì tỷ thức giới thanh tịnh nên hương giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hương giới thanh tịnh ấy cùng với tỷ thức giới thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tỷ thức giới thanh tịnh nên tỷ xúc thanh tịnh; vì tỷ xúc thanh tịnh nên 
tỷ thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì tỷ thức giới thanh tịnh ấy cùng với 
tỷ xúc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tỷ xúc thanh tịnh nên các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên tỷ 
xúc thanh tịnh. Vì sao? Vì tỷ xúc thanh tịnh ấy cùng với các thọ do tỷ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên các thọ 
do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với thiệt giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thiệt giới 
thanh tịnh nên vị giới thanh tịnh; vì vị giới thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới thanh tịnh ẫy cùng với vị giới thanh 
tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
vị giới thanh tịnh nên thiệt thức giới thanh tịnh; vì thiệt thức giới 
thanh tịnh nên vị giới thanh tịnh. Vì sao? Vì vị giới thanh tịnh ấy cùng 


53 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


với thiệt thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì thiệt thức giới thanh tịnh nên thiệt xúc thanh 
tịnh; vì thiệt xúc thanh tịnh nên thiệt thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì 
thiệt thức giới thanh tịnh ẫy cùng với thiệt xúc thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thiệt xúc thanh 
tịnh nên các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên thiệt xúc thanh tịnh. Vì 
sao? Vì thiệt xúc thanh tịnh ây cùng với các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh ấy cùng với thân giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thân giới thanh 
tịnh nên xúc giới thanh tịnh; vì xúc giới thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì thân giới thanh tịnh ấy cùng với xúc giới thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì xúc 
giới thanh tịnh nên thân thức giới thanh tịnh; vì thân thức giới thanh 
tịnh nên xúc giới thanh tịnh. Vì sao? Vì xúc giới thanh tịnh ấy cùng 
với thân thức giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì thân thức giới thanh tịnh nên thân xúc thanh 
tịnh; vì thân xúc thanh tịnh nên thân thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì 
thân thức giới thanh tịnh ấy cùng với thân xúc thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thân xúc thanh 
tịnh nên các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên thân xúc thanh tịnh. Vì 
sao? Vì thân xúc thanh tịnh ấy cùng với các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh. Vì sao? Vì các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh ấy cùng với ý giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ý giới thanh tịnh nên pháp 
giới thanh tịnh; vì pháp giới thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh. Vì sao? 
Vì ý giới thanh tịnh ấy cùng với pháp giới thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh 
nên ý thức giới thanh tịnh; vì ý thức giới thanh tịnh nên pháp giới 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp giới thanh tịnh ấy cùng với ý thức giới 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 


54 


Tập 05, Quyền 204, Phẩm Khó Tin Hiểu 


diệt. Vì ý thức giới thanh tịnh nên ý xúc thanh tịnh; vì ý xúc thanh tịnh 
nên ý thức giới thanh tịnh. Vì sao? Vì ý thức giới thanh tịnh ấy cùng 
với ý xúc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì ý xúc thanh tịnh nên các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên ý xúc thanh tịnh. Vì sao? Vì ý xúc thanh tịnh ấy cùng với các thọ 
do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh. Vì sao? Vì các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh ấy cùng với địa giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì địa giới thanh tịnh nên thủy giới thanh 
tịnh; vì thủy giới thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh. Vì sao? Vì địa 
giới thanh tịnh ấy cùng với thủy giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thủy giới thanh tịnh nên 
hỏa giới thanh tịnh; vì hỏa giới thanh tịnh nên thủy giới thanh tịnh. Vì 
sao? Vì thủy giới thanh tịnh ấy cùng với hỏa giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hỏa giới 
thanh tịnh nên phong giới thanh tịnh; vì phong giới thanh tịnh nên hỏa 
giới thanh tịnh. Vì sao? Vì hỏa giới thanh tịnh ấy cùng với phong giới 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì phong giới thanh tịnh nên không giới thanh tịnh; vì không giới 
thanh tịnh nên phong giới thanh tịnh. Vì sao? Vì phong giới thanh tịnh 
ấy cùng với không giới thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì không giới thanh tịnh nên thức giới 
thanh tịnh; vì thức giới thanh tịnh nên không giới thanh tịnh. Vì sao? 
Vì không giới thanh tịnh ấy cùng với thức giới thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì thức giới thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh 
thanh tịnh nên thức giới tịnh. Vì sao? Vì thức giới thanh tịnh ấy cùng 
với vô minh thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì vô minh thanh tịnh nên hành thanh tịnh; vì hành 
thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh. Vì sao? Vì vô minh thanh tịnh ây 
cùng với hành thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì hành thanh tịnh nên thức thanh tịnh; vì thức thanh 
tịnh nên hành thanh tịnh. Vì sao? Vì hành thanh tịnh ấy cùng với thức 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì thức thanh tịnh nên danh sắc thanh tịnh; vì danh sắc thanh tịnh 


55 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nên thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thức thanh tịnh ấy cùng với danh sắc 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì danh sắc thanh tịnh nên lục xứ thanh tịnh; vì lục xứ thanh tịnh 
nên danh sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì danh sắc thanh tịnh ấy cùng với 
lục xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì lục xứ thanh tịnh nên xúc thanh tịnh; vì xúc thanh tịnh 
nên lục xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì lục xứ thanh tịnh ẫy cùng với Xúc 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì xúc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh; vì thọ thanh tịnh nên xúc 
thanh tịnh. Vì sao? Vì xúc thanh tịnh ấy cùng với thọ thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì thọ thanh 
tịnh nên ái thanh tịnh; vì ái thanh tịnh nên thọ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
thọ thanh tịnh ấy cùng với ái thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì ái thanh tịnh nên thủ thanh tịnh; 
vì thủ thanh tịnh nên ái thanh tịnh. Vì sao? Vì ái thanh tịnh ấy cùng 
với thủ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì thủ thanh tịnh nên hữu thanh tịnh; vì hữu thanh tịnh nên 
thủ thanh tịnh. Vì sao? Vì thủ thanh tịnh ấy cùng với hữủ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì hữu 
thanh tịnh nên sanh thanh tịnh; vì sanh thanh tịnh nên hữu thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hữu thanh tịnh ấy cùng với sanh thanh tịnh không hai, 
không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sanh thanh tịnh 
nên lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì lão tử, sầu, than, khô, 
ưu, não thanh tịnh nên sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sanh thanh tịnh â ây 
cùng với lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa tịnh nên lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh. Vì sao? Vì lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh ấy cùng với bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh ấy cùng với tịnh giới Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên an nhẫn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tịnh giới Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh ây 
cùng với an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, 


56 


Tập 05, Quyền 204, Phâm Khó Tin Hiểu 


không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? Vì an nhẫn Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh ấy cùng với tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tỉnh tấn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh lự 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh. Vì sao? 
Vì tỉnh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh ây cùng với tịnh lự Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tịnh lự Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh. Vì sao? Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh ẫây cùng với 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không nội thanh 
tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh. Vì sao? Vì bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không nội thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên pháp không ngoại 
thanh tịnh; vì pháp không ngoại thanh tịnh nên pháp không nội thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp không nội thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
ngoại thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên pháp không nội ngoại 
thanh tịnh; vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên pháp không ngoại 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không ngoại thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không nội ngoại thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên pháp 
không không thanh tịnh; vì pháp không không thanh tịnh nên pháp 
không nội ngoại thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không nội ngoại thanh 
tịnh ấy cùng với pháp không không thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh; vì pháp không lớn thanh tịnh nên 
pháp không không thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không không thanh 
tịnh ấy cùng với pháp không lớn thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên pháp không thắng nghĩa thanh tịnh; vì pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh nên pháp không lớn thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không lớn 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không thắng nghĩa thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 


SIi 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thắng nghĩa thanh tịnh nên pháp không hữu vi thanh tịnh; vì pháp 
không hữu vi thanh tịnh nên pháp không thắng nghĩa thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh ấy cùng với pháp không 
hữu vi thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên pháp không vô vi 
thanh tịnh; vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp không hữu vi 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không hữu vi thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không vô vi thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp không rốt 
ráo thanh tịnh; vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp không vô vi 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không vô vi thanh tịnh ấy cùng với pháp 
không rốt ráo thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp không 
không biên giới thanh tịnh; vì pháp không không biên giới thanh tịnh 
nên pháp không rốt ráo thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không rốt ráo 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không không biên giới thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên pháp không tản mạn thanh tịnh; vì 
pháp không tản mạn thanh tịnh nên pháp không không biên giới thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp không không biên giới thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không tản mạn thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên 
pháp không không đổi khác thanh tịnh; vì pháp không không đổi khác 
thanh tịnh nên pháp không tản mạn thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không 
tản mạn thanh tịnh ấy cùng với pháp không không đổi khác thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đổi khác thanh tịnh nên pháp không bổn tánh thanh tịnh; 
vì pháp không bổn tánh thanh tịnh nên pháp không không đổi khác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh ấy cùng 
với pháp không bồn tánh thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bốn tánh thanh tịnh nên 
pháp không tự tướng thanh tịnh; vì pháp không tự tướng thanh tịnh 
nên pháp không bốn tánh thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không bổn tánh 
thanh tịnh ấy cùng với pháp không tự tướng thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên pháp không cộng tướng thanh tịnh; vì pháp 
không cộng tướng thanh tịnh nên pháp không tự tướng thanh tịnh. Vì 
sao? Vì pháp không tự tướng thanh tịnh ấy cùng với pháp không cộng 
tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 


58 


Tập 05, Quyền 204, Phâm Khó Tin Hiểu 


đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên pháp không tất cả 
pháp thanh tịnh; vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên pháp không 
cộng tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh 
ây cùng với pháp không tất cả pháp thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp 
thanh tịnh nên pháp không chăng thể nắm bắt được thanh tịnh; vì pháp 
không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh nên pháp không, tất cả pháp 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh ấy cùng với 
pháp không chăng thê nắm bắt được thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thê 
năm bắt được thanh tịnh nên pháp không không tánh thanh tịnh; vì 
pháp không không tánh thanh tịnh nên pháp không chăng thể nắm bắt 
được thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không chăng thê năm bắt được thanh 
tịnh ấy cùng với pháp không không tánh thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh thanh tịnh nên pháp không tự tánh thanh tịnh; vì pháp không tự 
tánh thanh tịnh nên pháp không không tánh thanh tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không không tánh thanh tịnh ấy cùng với pháp không tự tánh 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên pháp 
không tự tánh thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không tự tánh thanh tịnh ấy 
cùng với pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên chơn như 
thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh ấy 
cùng với chơn như thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên pháp giới thanh 
tịnh; vì pháp giới thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh. Vì sao? Vì chơn 
như thanh tịnh ấy cùng với pháp giới thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên 
pháp tánh thanh tịnh; vì pháp tánh thanh tịnh nên pháp giới thanh tịnh. 
Vì sao? Vì pháp giới thanh tịnh ấy cùng với pháp tánh thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
tánh thanh tịnh nên tánh chẳng hư vọng thanh tịnh; vì tánh chẳng hư 
vọng thanh tịnh nên pháp tánh thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp tánh thanh 
tịnh ấy cùng với tánh chẳng hư vọng thanh tịnh không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh 


59 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh nên tánh chăng đổi khác thanh tịnh; vì tánh chăng đổi khác thanh 
tịnh nên tánh chăng hư vọng thanh tịnh. Vì sao? Vì tánh chăng hư 
vọng thanh tịnh ấy cùng với tánh chăng đổi khác thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đôi 
khác thanh tịnh nên tánh bình đăng thanh tịnh; vì tánh bình đẳng thanh 
tịnh nên tánh chắng đổi khác thanh tịnh. Vì sao? Vì tánh chăng đổi 
khác thanh tịnh ấy cùng với tánh bình đăng thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đẳng 
thanh tịnh nên tánh ly sanh thanh tịnh; vì tánh ly sanh thanh tịnh nên 
tánh bình đẳng thanh tịnh. Vì sao? Vì tánh bình đẳng thanh tịnh ấy 
cùng với tánh ly sanh thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên định pháp 
thanh tịnh; vì định pháp thanh tịnh nên tánh ly sanh thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tánh ly sanh thanh tịnh ấy cùng với định pháp thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì định 
pháp thanh tịnh nên trụ pháp thanh tịnh; vì trụ pháp thanh tịnh nên 
định pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì định pháp thanh tịnh ấy cùng với trụ 
pháp thanh tịnh không hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì trụ pháp thanh tịnh nên thật tế thanh tịnh; vì thật tế thanh 
tịnh nên trụ pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì trụ pháp thanh tịnh ấy cùng 
với thật tế thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì thật tế thanh tịnh nên cảnh giới hư không thanh 
tịnh; vì cảnh giới hư không thanh tịnh nên thật tế thanh tịnh. Vì sao? 
Vì thật tế thanh tịnh ấy cùng với cảnh giới hư không thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì cảnh giới 
hư không thanh tịnh nên cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh nên cảnh giới hư không thanh tịnh. Vì sao? Vì 
cảnh giới hư không thanh tịnh ấy cùng với cảnh giới bất tư nghì thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên Thánh để khổ thanh 
tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh. 
Vì sao? Vì cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh ấy cùng với Thánh đế khổ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì Thánh để khổ thanh tịnh nên Thánh để tập thanh tịnh; vì 
Thánh đề tập thanh tịnh nên Thánh để khổ thanh tịnh. Vì sao? Vì 
Thánh đề khổ thanh tịnh ấy cùng với Thánh đề tập thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh đề 
tập thanh tịnh nên Thánh để diệt thanh tịnh; vì Thánh để diệt thanh 
tịnh nên Thánh đế tập thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh đề tập thanh tịnh 


60 


Tập 05, Quyền 204, Phẩm Khó Tin Hiểu 


ấy cùng với Thánh để diệt thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Thánh để diệt thanh tịnh nên 
Thánh đề đạo thanh tịnh; vì Thánh để đạo thanh tịnh nên Thánh đề 
diệt thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh đề diệt thanh tịnh ấy cùng với Thánh 
đề đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vì Thánh đề đạo thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh; vì bốn 
tịnh lự thanh tịnh nên Thánh đề đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì Thánh đề 
đạo thanh tịnh ấy cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên 
bốn vô lượng thanh tịnh; vì bốn vô lượng thanh tịnh nên bốn tịnh lự 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn tịnh lự thanh tịnh ã ẫy cùng với bốn vô lượng 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì bốn vô lượng thanh tịnh nên bốn định vô sắc thanh tịnh; vì 
bốn định vô sắc thanh tịnh nên bốn vô lượng thanh tịnh. Vì sao? Vì 
bốn vô lượng thanh tịnh ấy cùng với bốn định vô sắc thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì bốn định vô sắc thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh; vì 
tám giải thoát thanh tịnh nên bốn định vô sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì 
bốn định vô sắc thanh tịnh ấy cùng với tám giải thoát thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám giải 
thoát thanh tịnh nên tám thắng xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ thanh 
tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát thanh tịnh 
ấy cùng với tám thắng xứ thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám thắng xứ thanh tịnh nên chín 
định thứ đệ thanh tịnh; vì chín định thứ đệ thanh tịnh nên tám thắng 
xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì tám thắng xứ thanh tịnh ấy cùng với chín 
định thứ đệ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chín định thứ đệ thanh tịnh nên mười biến xứ 
thanh tịnh; Vì mười biến xứ thanh tịnh nên chín định thứ đệ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì chín định thứ đệ thanh tịnh ấy cùng với mười biến xứ 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 

Vì mười biến xứ thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh; vì bốn 
niệm trụ thanh tịnh nên mười biến xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì mười 
biến xứ thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn niệm trụ 
thanh tịnh nên bốn chánh đoạn thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn thanh 
tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn niệm trụ thanh tịnh 


61 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


ấy cùng với bốn chánh đoạn thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn chánh đoạn thanh tịnh nên 
bốn thần túc thanh tịnh; vì bốn thần túc thanh tịnh nên bốn chánh đoạn 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn thanh tịnh ấy cùng với bốn thần 
túc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì bốn thần túc thanh tịnh nên năm căn thanh tịnh; vì năm 
căn thanh tịnh nên bốn thần túc thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn thần túc 
thanh tịnh ấy cùng với năm căn thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm căn thanh tịnh nên năm lực 
thanh tịnh; vì năm lực thanh tịnh nên năm căn thanh tịnh. Vì sao? Vì 
năm căn thanh tịnh ấy cùng với năm lực thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm lực thanh tịnh nên 
bảy chi đẳng giác thanh tịnh; vì bảy chỉ đẳng giác thanh tịnh nên năm 
lực thanh tịnh. Vì sao? Vì năm lực thanh tịnh ấy cùng với bảy chỉ 
đăng giác thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bảy chi đăng giác thanh tịnh nên tám chi thánh 
đạo thanh tịnh; vì tám chỉ thánh đạo thanh tịnh nên bảy chi đăng giác 
thanh tịnh. Vì sao? Vì bảy chi đẳng giác thanh tịnh ấy cùng với tám 
chi thánh đạo thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Vì tám chi thánh đạo thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên tám chi thánh 
đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì tám chỉ thánh đạo thanh tịnh ấy cùng với 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát vô tướng thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh. 
Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh ấy cùng với pháp 
môn giải thoát vô tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát vô tướng thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát vô nguyện thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng thanh 
tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng thanh tịnh ấy cùng với 
pháp môn giải thoát vô nguyện thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp môn giải thoát vô nguyện thanh tịnh nên mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 
vô nguyện thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô nguyện 


62 


Tập 05, Quyền 204, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh ấy cùng với mười địa Bồ-tát thanh tịnh không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì 
năm loại mắt thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại 
mắt thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh. Vì sao? Vì năm loại mắt 
thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên mười lực Phật thanh tịnh; 
vì mười lực Phật thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh. Vì 
sao? Vì sáu phép thần thông thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì mười lực Phật thanh tịnh nên bốn điều không sợ thanh tịnh; vì 
bốn điều không sợ thanh tịnh nên mười lực Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì 
mười lực Phật thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn 
điều không sợ thanh tịnh nên bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh; vì 
bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên bốn điều không sợ thanh 
tịnh. Vì sao? Vì bốn điều không sợ thanh tịnh ấy cùng với bón sự hiểu 
biết thông suốt thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên đại từ 
thanh tịnh; vì đại từ thanh tịnh nên bốn sự hiểu biết thông suốt thanh 
tịnh. Vì sao? Vì bốn sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh ấy cùng với đại 
từ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. Vì đại từ thanh tịnh nên đại bi thanh tịnh; vì đại bi thanh tịnh nên 
đại từ thanh tịnh. Vì sao? Vì đại từ thanh tịnh ây cùng với đại bị thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
đại bị thanh tịnh nên đại hỷ thanh tịnh; vì đại hỷ thanh tịnh nên đại bị 
thanh tịnh. Vì sao? Vì đại bi thanh tịnh ấy cùng với đại hỷ thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
hy thanh tịnh nên đại xả thanh tịnh; vì đại xả thanh tịnh nên đại hỷ 
thanh tịnh. Vì sao? Vì đại hỷ thanh tịnh ấy cùng với đại xả thanh tịnh 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại 
xả thanh tịnh nên mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; Vì mười 
tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh nên đại xả thanh tịnh. Vì sao? Vì 
đại xả thanh tịnh ấy cùng với mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


63 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Vì mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên pháp không 
quên mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì sao? Vì mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
quên mất thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên pháp không quên mắt thanh tịnh. Vì sao? Vì 
pháp không quên mất thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh; vì 
trí nhất thiết thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì sao? Vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí 
nhất thiết thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết thanh 
tịnh ấy cùng với trí đạo tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí đạo tướng thanh tịnh nên trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 
đạo tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí đạo tướng thanh tịnh ấy cùng với 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh nên trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh ấy cùng 

với tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Đà-la-m thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh. Vì 
sao? Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên Dự-lưu quả 
thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh ấy cùng 
với Dự-lưu quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên Nhất-lai quả 
thanh tịnh; vì Nhất-lai quả thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh tịnh. Vì 
sao? Vì Dự-lưu quả thanh tịnh ấy cùng với Nhất-lai quả thanh tịnh 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 


64 


Tập 05, Quyền 204, Phâm Khó Tin Hiểu 


Nhất-lai quả thanh tịnh nên Bắt-hoàn quả thanh tịnh; vì Bất-hoàn quả 
thanh tịnh nên Nhất-lai quả thanh tịnh. Vì sao? Vì Nhất-lai quả thanh 
tịnh ấy cùng với Bắt-hoàn quả thanh tịnh không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bắt-hoàn quả thanh tịnh nên A- 
la-hán quả thanh tịnh; vì A-la-hán quả thanh tịnh nên Bắt-hoàn quả 
thanh tịnh. Vì sao? Vì Bất-hoàn quả thanh tịnh ấy cùng với A-la-hán 
quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vì A-la-hán quả thanh tịnh nên quả vị Độc-giác thanh tịnh; Vì 
quả vị Độc-giác thanh tịnh nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì A- 
la-hán quả thanh tịnh ấy cùng với quả vị Độc-giác thanh tịnh không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh 
tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên quả vị Độc-giác thanh 
tịnh. Vì sao? Vì quả vị Độc-giác thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 
diệt. 


Quyển Thứ 204 
HEAT 


65 


24 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sắc XỨ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


68 


Tập 05, Quyền 205, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, 


69 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bồ thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến tịnh lự Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc chơn như 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chắng hư vọng, tánh chăng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 


70 


Tập 05, Quyền 205, Phẩm Khó Tin Hiểu 


cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh 
đế khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập. 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn tịnh 
lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tám 
giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn 


7] 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh 
đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nắm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 


12 


Tập 05, Quyền 205, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-m thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


73 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Dự- 
lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Nhắt-lai, Bắất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 


74 


Tập 05, Quyền 205, Phâm Khó Tin Hiểu 


phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh 
lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


t= 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 


76 


Tập 05, Quyền 205, Phâm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thủy, hoá, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bồ thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 


T7 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc chơn như thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bắt tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh 
đế khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 


78 


Tập 05, Quyền 205, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tám 
giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; vì tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn 
niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh 
đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn chánh 
đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 


19 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


S0 


Tập 05, Quyền 205, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiên! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất- 
lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh 


6] 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tịnh lự Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 205 
HEAT 


Š2 


25 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tỉnh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tĩnh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tắn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tỉnh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do 


Tập 05, Quyền 206, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tắn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tinh tân Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tỉnh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tắn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


S5 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tắn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tinh tắn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tắn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tỉnh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, 


S6 


Tập 05, Quyền 206, Phẩm Khó Tin Hiểu 


khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tinh tân Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bó thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tịnh ØIớI, an nhãn, tịnh lự, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tỉnh tấn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh 
tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc chơn như 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tình tấn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 


Š7 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tinh tân Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tinh tân Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh 
đế khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tỉnh tắn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tình tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn tịnh 
lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tám 
giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tỉnh tấn Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tắn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn 


S8 


Tập 05, Quyền 206, Phẩm Khó Tin Hiểu 


niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tỉnh tấn Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh 
đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn chánh 
đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tĩnh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tỉnh tấn Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tinh tắn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tỉnh tấn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tinh tắn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tỉnh tắn Ba- 


S9 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


la-mật-đa thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tỉnh tấn Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tĩnh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tỉnh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


90 


Tập 05, Quyền 206, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Dự- 
lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tắn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tân Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tính tấn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tỉnh tân Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc an nhẵn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 


9Ị 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh g1ới cho đến các thọ 


92 


Tập 05, Quyền 206, Phẩm Khó Tin Hiểu 


do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhãn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 


93 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhãn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhãn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bố thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tịnh giới, tinh tấn, tịnh lự, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


94 


Tập 05, Quyền 206, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an 
nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc chơn như 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhân Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh 
đế khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập, 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


95 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn tịnh 
lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tám 
giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn 
niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhãn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 


96 


Tập 05, Quyền 206, Phẩm Khó Tin Hiểu 


môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì an nhãn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhãn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhãn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 


97 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Dự- 
lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Nhấắt-lai, Bắt- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhãn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


98 


Tập 05, Quyền 206, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì an nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc an 
nhẫn Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyển Thứ 206 
HEAT 


99 


26 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 


102 


Tập 05, Quyền 207, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 


103 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bồ thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì an nhẫn cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc an nhẫn cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp 
không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh 
giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc chơn như 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 


104 


Tập 05, Quyền 207, Phẩm Khó Tin Hiểu 


phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh đề khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập. 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn tịnh 
lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 
biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


105 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nắm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu 
phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


106 


Tập 05, Quyền 207, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám 
pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 


107 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Dự- 
lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất- 
lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả 
vị Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả 
VỊ giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


108 


Tập 05, Quyền 207, Phâm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố 


109 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 


110 


Tập 05, Quyền 207, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên địa ĐIỚớI 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố 
thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh; vì tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc tịnh giới Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì an nhẫn cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc an nhẫn cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 


III 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh 
tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc chơn như thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bắt tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh 
đế khô thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên Thánh để tập. diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo 


112 


Tập 05, Quyền 207, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn tịnh 
lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tám giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tám giải 
thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn 
niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc bốn chánh 
đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 


1135 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


biệt, không đoạn diệt. Vì bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc năm loại 
mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc mười 
lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 


114 


Tập 05, Quyền 207, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả vỊ 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc quả 


115 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc bố 
thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 207 
HEAT 


116 


27 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, 
hoặc nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên sắc xứ thanh 
tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 


Tập 05, Quyền 208, Phẩm Khó Tin Hiểu 


duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nội thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên tỷ giới thanh 
tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nội thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 


119 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên thủy, hoả, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nội thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


120 


Tập 05, Quyền 208, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên bồ thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc bồ thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nội thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội 
thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên pháp không 
ngoại thanh tịnh; vì pháp không ngoại thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc pháp 
không ngoại thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nội thanh tịnh nên pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không nội ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc pháp không nội ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên chơn như 
thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 


121 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên Thánh đế 
khô thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh 
nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên bốn tịnh lự 
thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nội thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên tám giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc tám giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh 
nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên bốn niệm 
trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh 
nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng 


122 


Tập 05, Quyền 208, Phẩm Khó Tin Hiểu 


giác, tám chỉ thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh 
nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên mười lực 
Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc mười lực Phật 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc bốn 


123 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên pháp không 
quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không nội thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-mI thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không nội thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên Dự-lưu quả 
thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội thanh tịnh nên Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 


124 


Tập 05, Quyền 208, Phẩm Khó Tin Hiểu 


quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên quả vị Độc- 
giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc 
tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội thanh tịnh nên quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


125 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
ngoại thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không ngoại thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 


126 


Tập 05, Quyền 208, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 


127 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên thủy, 
hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
ngoại thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc 
bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không ngoại thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không ngoại thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
ngoại thanh tịnh nên pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 


128 


Tập 05, Quyền 208, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không nội ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại 
thanh tịnh, hoặc pháp không nội ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên chơn như 
thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không ngoại thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên Thánh để 
khô thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh 
tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
ngoại thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên bốn tịnh 
lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không ngoại thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh 


129 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên tắm giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc tám giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh 
tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên bốn niệm 
trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh 
tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ 
đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến 
tám chỉ thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc mười 


130 


Tập 05, Quyền 208, Phẩm Khó Tin Hiểu 


địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh 
tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên mười lực 
Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc mười lực 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bị, đại hỷ, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, 
hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không ngoại thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh 


131 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Tam-ma-đỊa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không ngoại thanh 
tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc Nhắt-lai, Bất-hoản, A-la- 
hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không ngoại thanh tịnh, 
hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không ngoại thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 


132 


Tập 05, Quyền 208, Phẩm Khó Tin Hiểu 


pháp không ngoại thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại 
thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc nhăn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nội ngoại thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nội ngoại thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 


133 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nội ngoại thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 208 
HEAT 


134 


28 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nội ngoại thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 


Tập 05, Quyền 209, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh 
nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên bó thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không nội ngoại thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nội ngoại thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không không, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 


157 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh 
tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc chơn như 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 

cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên Thánh 
đế khô thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nội ngoại thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc bốn tịnh 
lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại 
thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


138 


Tập 05, Quyền 209, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên tắm 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc tám 
giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội 
ngoại thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại 
thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc bốn 
niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội 
ngoại thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc bốn chánh 
đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội 
ngoại thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 


139 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên nắm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nội ngoại thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc 
mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
nội ngoại thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
nội ngoại thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên trí 
nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội 
ngoại thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 


140 


Tập 05, Quyền 209, Phâm Khó Tin Hiểu 


tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội 
ngoại thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên Dự- 
lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không nội ngoại 
thanh tịnh nên Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không nội ngoại thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không nội ngoại thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không nội ngoại thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 


141 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 


142 


Tập 05, Quyền 209, Phẩm Khó Tin Hiểu 


pháp không không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 


143 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên thủy, 
hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 


144 


Tập 05, Quyền 209, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên bó thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên chơn như 
thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bắt tư 
nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 


145 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên Thánh đề 
khô thanh tịnh; vì Thánh đế khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc Thánh đế 
khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên bốn tịnh 
lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh 
nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên tám giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc tám giải 
thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh 
tịnh, hoặc tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên bốn niệm 
trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 


146 


Tập 05, Quyền 209, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chỉ 
đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên mười lực 
Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc mười lực 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bị, đại hỷ, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 


147 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không không thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả 


148 


Tập 05, Quyền 209, Phâm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không thanh 
tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không thanh tịnh, 
hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, 


149 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên sắc xứ thanh 
tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh 
tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên hương giới, 


150 


Tập 05, Quyền 209, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
lớn thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không lớn thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


151 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên thủy, hoả, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
lớn thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 209 
HEAT 


152 


29 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên bồ thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc bồ thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
lớn thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên pháp không 
nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc pháp không nội 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp 
không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp 
không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, 
pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chăng 
thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên chơn như 
thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 


Tập 05, Quyền 210, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không lớn thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên Thánh đế 
khô thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên bốn tịnh lự 
thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
lớn thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên tám giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc tám giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên bốn niệm 
trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 


155 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng 
giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không lớn thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi 
thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không lớn thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh 
tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên mười lực 
Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc mười lực Phật 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết 


156 


Tập 05, Quyền 210, Phẩm Khó Tin Hiểu 


trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên pháp không 
quên mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không lớn thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không lớn thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên trí nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không lớn thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không lớn thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên Dự-lưu quả 
thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không lớn thanh tịnh nên Nhất- 


157 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên quả vị Độc- 
giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không lớn thanh tịnh, hoặc 
tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không lớn thanh tịnh nên quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không lớn thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không thăng nghĩa thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc nhãn 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 


158 


Tập 05, Quyền 210, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thăng nghĩa thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc sắc 
giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 


159 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng nghĩa thanh tịnh, hoặc thiệt 
giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ 
do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc thân 
giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 


160 


Tập 05, Quyền 210, Phẩm Khó Tin Hiểu 


duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khố, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên bố 
thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc tịnh 
giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 
pháp không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất 


lóI 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng nghĩa thanh 
tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không hữu vi, 
pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, 
pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không. bốn 
tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 
chơn như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc chơn 
như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh 
chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 
Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; 
vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


162 


Tập 05, Quyền 210, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc bốn 
tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
thắng nghĩa thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; 
vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên tám 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc 
tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
thắng nghĩa thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc tắm thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc 
bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
thắng nghĩa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thăng nghĩa thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 


163 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh 
tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì 
sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thăng nghĩa thanh tịnh nên 
mười lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên 
pháp không quên mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thăng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 


164 


Tập 05, Quyền 210, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên trí 
nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
thắng nghĩa thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 
hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên Dự- 
lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không thắng 
nghĩa thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thăng nghĩa thanh tịnh nên quả 
vị Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, 


165 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thắng nghĩa thanh tịnh nên tất 
cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không thắng nghĩa 
thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không thăng nghĩa thanh tịnh nên quả 
VỊ giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không thắng nghĩa thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên nhẫn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 


1ó6 


Tập 05, Quyền 210, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không hữu vi thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 


167 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu 
vi thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên thủy, 
hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 


168 


Tập 05, Quyền 210, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên bồ thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không hữu vi thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu 
vi thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh 
tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 


169 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên chơn như 
thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không hữu vi thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên Thánh đề 
khô thanh tịnh; vì Thánh đế khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc Thánh đế 
khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi 
thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên bốn tịnh 
lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh 
nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên tám giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc tám giải 
thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi 


170 


Tập 05, Quyền 210, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh nên tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh 
tịnh, hoặc tắm thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 210 
HEAT 


171 


30 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên bốn niệm 
trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi 
đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu 
vi thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc năm loại 
mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi 
thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
hữu vi thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên mười lực 
Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc mười lực 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-m thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh nên 


174 


Tập 05, Quyền 211, Phẩm Khó Tin Hiểu 


trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh 
tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh 
tịnh nên Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vị thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


175 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vị thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
vô vi thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên sắc 
giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vị thanh tịnh nên thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 


176 


Tập 05, Quyền 211, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không vô vi thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vị thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 


177 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên thủy, 
hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vì thanh tịnh nên vô mình 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vị thanh tịnh nên hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sâu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
vô vi thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không vô vi thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
vô vi thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 


178 


Tập 05, Quyền 211, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô 
vi thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đôi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, 
hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên chơn như 
thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình 
đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, 
cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không vô vi thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên Thánh đế 
khô thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
vô vi thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất 


179 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên bốn tịnh 
lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không vô vi thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vị thanh tịnh nên tắm giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tám giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên bốn niệm 
trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chì 
đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến 
tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 


150 


Tập 05, Quyền 211, Phâm Khó Tin Hiểu 


không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc năm loại mắt 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 
thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vị thanh tịnh nên mười lực 
Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc mười lực Phật 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh; vì bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, 
hoặc pháp không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không vô vi thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh 


181 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tất 
cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh 
tịnh nên Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vị thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


182 


Tập 05, Quyền 211, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc 
tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
rốt ráo thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 


183 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
rốt ráo thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 


184 


Tập 05, Quyền 211, Phẩm Khó Tin Hiểu 


phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên pháp không rốt ráo thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên thủy, 
hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


185 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? .VÌ hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên bồ thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt 
ráo thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vị, pháp không không biên giới, pháp không 
tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp 
không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 
pháp không chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh 
tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


186 


Tập 05, Quyền 211, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc chơn như thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bắt tư 
nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên Thánh 
đế khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc Thánh 
đế khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt 
ráo thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên bốn tịnh 
lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh 
nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tám giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tám giải 
thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo 
thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên 


187 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh 
tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc bốn 
niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt 
ráo thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt 
ráo thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên mười địa 
Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc năm loại 
mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo 
thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thân thông 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
rốt ráo thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất 


188 


Tập 05, Quyền 211, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên mười lực 
Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc mười lực 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo 
thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh 
tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-m thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 


189 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt 
ráo thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh 
tịnh nên Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 211 
HEAT 


190 


31 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không biên giới 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không biên giới thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 
nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới 


Tập 05, Quyền 212, Phẩm Khó Tin Hiểu 


cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc nhĩ 
giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
biên giới thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các 
thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 


193 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc ý giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không biên 
giới thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc địa 
giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
biên giới thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; 
vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 


194 


Tập 05, Quyền 212, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
biên giới thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên 
giới thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên tịnh giới, an 
nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới 
cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
pháp không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không biên giới thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không biên giới thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


195 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
chơn như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 
vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bắt tư nghì thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
Thánh để khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
bốn tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không biên giới thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh 
tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
tám giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 


196 


Tập 05, Quyền 212, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không không biên giới thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không biên giới thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
bốn niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không biên giới thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không biên giới 
thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 


197 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; 
vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
mười lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
pháp không quên mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc pháp không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
trí nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên 
giới thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc 


198 


Tập 05, Quyền 212, Phẩm Khó Tin Hiểu 


trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không biên giới thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không biên giới thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
Dự-lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, 
hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không biên giới thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới 
thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
quả vị Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không biên giới thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
biên giới thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không biên giới thanh tịnh nên 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không biên giới thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao 


199 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tản mạn thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 


200 


Tập 05, Quyền 212, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tản mạn thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 


201 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tản mạn thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên 
thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu, 


202 


Tập 05, Quyền 212, Phẩm Khó Tin Hiểu 


than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên bố thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không tản mạn thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không không đổi khác, pháp không bồn tánh, pháp không 
tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp 
không chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không 
tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, 
hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc chơn như thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bắt tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 


203 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên Thánh 
đế khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tản mạn thanh tịnh nên Thánh đề tập. diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề 
tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh 
tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên tắm 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc tám 
giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn 
thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc bốn 
niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 


204 


Tập 05, Quyền 212, Phẩm Khó Tin Hiểu 


mạn thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chị đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản 
mạn thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản 
mạn thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tản mạn thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc 
mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tản mạn thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 


205 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tản mạn thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản 
mạn thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 


206 


Tập 05, Quyền 212, Phẩm Khó Tin Hiểu 


quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tản mạn 
thanh tịnh nên Nhấắt-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất- 
lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tản mạn thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tản mạn thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tản mạn thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không không đôi khác thanh tịnh 
nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh: tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc sắc thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không đổi khác 
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không đôi khác thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc 
nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đổi khác thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 


207 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc sắc xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc 
nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đổi khác thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc nhĩ 
giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


208 


Tập 05, Quyền 212, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc tỷ giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do 
tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc 
thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đổi khác thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ đo thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đôi khác thanh tịnh, hoặc 
thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đổi khác thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc ý giới 


209 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc địa 
giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đôi khác thanh tịnh, hoặc vô 
minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không đổi 
khác thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc hành cho 
đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


Quyền Thứ 212 
HEAT 


210 


32 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi 
khác thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên tịnh 
giới, an nhẫn, tinh tân, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
pháp không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không không đổi khác thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp 
không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 
thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt 
ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không 
bến tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không đổi khác thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
chơn như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc 
chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đổi khác thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư 
vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 


Tập 05, Quyền 213, Phẩm Khó Tin Hiểu 


vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh đề kh thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đổi khác thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
bốn tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không đổi khác thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh 
tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
tám giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đổi khác thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 
mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không đổi khác thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
bốn niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 


213 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đôi khác thanh tịnh, 
hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đổi khác thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chỉ thánh đạo thanh tịnh; vì 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không đổi khác thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đổi khác thanh tịnh nên sáu phép thân thông thanh tịnh; 
vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
mười lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết 


214 


Tập 05, Quyền 213, Phẩm Khó Tin Hiểu 


trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đối khác thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu 
biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tắm pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 
bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
pháp không quên mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi 
khác thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên tánh 
luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
trí nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đổi khác thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không đổi khác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không đôi khác thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam- 


215 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không đổi khác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam- 
ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
Dự-lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh tịnh, 
hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không đổi khác thanh tịnh nên Nhắt-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả 
thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
quả vị Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi khác thanh 
tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không đổi 
khác thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không đổi khác thanh tịnh nên 
quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không đôi khác thanh tịnh, hoặc quả VỊ giác ngộ cao 
tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 


216 


Tập 05, Quyền 213, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
bản tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
bản tánh thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh 


217 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
bản tánh thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


218 


Tập 05, Quyền 213, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
bản tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh 
nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên bố thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không bản tánh thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba- 


219 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
bản tánh thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh 
thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc chơn như thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bắt tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên Thánh 
đế khổ thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khô thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
bản tánh thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 


220 


Tập 05, Quyền 213, Phâm Khó Tin Hiểu 


đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc bốn tịnh 
lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên tắm 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc tám 
giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh 
thanh tịnh, hoặc tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc bốn 
niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chị đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản 


221 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản 
tánh thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không bản tánh thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc 
mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
bản tánh thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
bản tánh thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bắt cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 


222 


Tập 05, Quyền 213, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản 
tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không bản tánh 
thanh tịnh nên Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 


223 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không bản tánh thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không bản tánh thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không bản tánh thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh 
nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tướng thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên thanh, 


224 


Tập 05, Quyền 213, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tướng thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh 
nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ 
do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tướng thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


225 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 
do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tướng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh 
nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 


226 


Tập 05, Quyền 213, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 
than, khô, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên bố thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không tự tướng thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyển Thứ 213 
HEAT 


P//gị 


33 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tự tướng thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bổn tánh, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng 
thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc chơn như thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất 
tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên Thánh 
đế khổ thanh tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tự tướng thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc bốn tịnh 
lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên tắm 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc tám 
giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng 
thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc bốn 
niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bỗn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự 
tướng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 


230 


Tập 05, Quyền 214, Phẩm Khó Tin Hiểu 


biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

qNày Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tướng thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không tự tướng thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc 
mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tự tướng thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tướng thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 


231 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự 
tướng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tướng 
thanh tịnh nên Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất- 
lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc quả 


232 


Tập 05, Quyền 214, Phâm Khó Tin Hiểu 


vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bô-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tướng thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tướng thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tướng thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc nhãn 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, 


233 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các 
thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc 
sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


234 


Tập 05, Quyền 214, Phâm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vị hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 


232 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên bố 
thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh 
tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên tịnh giới, an nhãn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
pháp không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh 
tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không cộng tướng thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không 
nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng 
nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp 
không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi 
khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 


236 


Tập 05, Quyền 214, Phâm Khó Tin Hiểu 


pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
chơn như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc chơn 
như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh 
chăng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh đề khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không cộng tướng thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc bốn 
tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cộng tướng thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; 
vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


9/2YI 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên tắm 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc 
tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cộng tướng thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh; vì tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc tắm thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc 
bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cộng tướng thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc 
bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
cộng tướng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh 
tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 


238 


Tập 05, Quyền 214, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên nắm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cộng tướng thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
mười lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không cộng tướng thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không cộng tướng thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên 
pháp không quên mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc pháp không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên trí 
nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
cộng tướng thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết 


239 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng 
tướng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
cộng tướng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên Dự- 
lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không cộng 
tướng thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên quả 
vị Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, 
hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên tất 
cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không cộng tướng 
thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không cộng tướng thanh tịnh nên quả 
VỊ giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 


240 


Tập 05, Quyền 214, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hoặc pháp không cộng tướng thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả 
pháp thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên nhãn 
xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp thanh 
tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tất cả pháp thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc nhãn giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp 
thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do 


241 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do 
nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc sắc giới cho 
đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc thiệt giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 


242 


Tập 05, Quyền 214, Phâm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp 
thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp 
thanh tịnh nên thủy, hoá, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 
hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 


243 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên bố 
thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tất cả pháp thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, 
pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp 
không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc chơn như 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 


244 


Tập 05, Quyền 214, Phâm Khó Tin Hiểu 


phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp 
thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng 
đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, 
cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyển Thứ 214 
HEAT 


245 


34 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên 
Thánh đề khô thanh tịnh; vì Thánh đề khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tất cả pháp thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc bốn tịnh 
lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp 
thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên tám 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tất cả pháp thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả 
pháp thanh tịnh, hoặc tắm thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tất cả pháp thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tắt cả pháp thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả 
pháp thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tất cả pháp thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên 
mười lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 


248 


Tập 05, Quyền 215, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tất cả pháp thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông 
suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tất cả pháp thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 
Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; 
vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên trí 
nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất 
cả pháp thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì 
trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả 
pháp thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tất cả pháp thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


249 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên Dự- 
lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tất cả pháp 
thanh tịnh nên Nhấắt-lai, Bất-hoản, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất- 
lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên quả 
vị Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc 
quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên tất 
cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tất cả pháp 
thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tất cả pháp thanh tịnh nên quả 
VỊ giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tất cả pháp thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể năm bắt được 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thể nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
chăng thể nắm bắt được thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể nắm bắt được thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


250 


Tập 05, Quyền 215, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không chẳng thể năm bắt được thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ 
thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thể nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không chẳng thể năm bắt được thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thể nắm 
bắt được thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể nắm bắt được 
thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không chăng thê năm bắt được thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thể nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 


cội 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không chẳng thể nắm bắt được thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới 
và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thê 
năm bắt được thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không chẳng thể nắm bắt được thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể 
năm bắt được thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chẳng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể nắm bắt được 
thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không chăng thể nắm bắt được thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng 
thê nắm bắt được thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chẳng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể nắm bắt được 
thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không chẳng thê năm bắt được thanh tịnh nên xúc giới, thân thức 


232 


Tập 05, Quyền 215, Phẩm Khó Tin Hiểu 


giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chẳng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
chăng thể nắm bắt được thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ÿ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thể nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chẳng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thê nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không chăng thể nắm bắt được thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
chăng thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chẳng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thê nắm bắt được thanh 
tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không chẳng thê nắm bắt được thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thê 


ĐÁ) 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


năm bắt được thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng 
thê năm bắt được thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phần 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chẳng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên pháp không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể năm bắt được thanh tịnh 
nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không chăng thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chẳng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên chơn như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể nắm bắt được 
thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 


254 


Tập 05, Quyền 215, Phẩm Khó Tin Hiểu 


pháp không chăng thể năm bắt được thanh tịnh nên pháp giới, pháp 
tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đăng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thê 
năm bắt được thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh đề khổ thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thể năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh nên 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng 
thê năm bắt được thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thể nắm bắt 
được thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh nên bốn 
vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chăng thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chẳng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thể năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh nên tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 


Bán) 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh, 
hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thể năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không chắng thê nắm bắt được thanh tịnh nên bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tám 
chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
chăng thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám 
chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chăng thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
chăng thê năm bắt được thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, 
vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
chăng thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chẳng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thể năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 


256 


Tập 05, Quyền 215, Phẩm Khó Tin Hiểu 


trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể nắm bắt được thanh tịnh nên sáu 
phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thể năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên mười lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chẳng thể năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không, chăng thê nắm bắt được thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bị, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thê nắm bắt được thanh tịnh, 
hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chẳng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
chăng thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể năm bắt 
được thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
chăng thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không chẳng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thể nắm bắt 
được thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không chăng thể năm bắt được thanh tịnh nên trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất 


ĐÁ»! 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không chăng thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà- 
la-ni thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không chăng thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đả- 
la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không chẳng thể 
năm bắt được thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; 
vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên Dự-lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chắng thể nắm bắt 
được thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không chẳng thể nắm bắt được thanh tịnh nên 
Nhất- lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A- 
la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không chẳng thể năm bắt được thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chẳng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên quả vị Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không chăng thể năm 
bắt được thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể nắm bắt được thanh 
tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
chăng thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh 


258 


Tập 05, Quyền 215, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không chăng thể năm bắt được thanh 
tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không chắng thể nắm bắt được thanh tịnh, hoặc quả 
vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên sắc 
xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh thanh 
tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


2539 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc nhãn 
giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên nhĩ 
giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 
đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên tỷ 
giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh thanh 
tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các 
thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc thiệt giới 


260 


Tập 05, Quyền 215, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến 
các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc thân giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên ý 
giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh thanh 
tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các 
thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên địa 
giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc địa giới 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, 


261 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc vô minh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh 
thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc hành cho đến 
lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 215 
HEAT 


262 


35 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên bố 
thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh 
tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, 
tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
pháp không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội 
ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, 
pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không 
không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, 
pháp không bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, 
pháp không tất cả pháp, pháp không chắng thể nắm bắt được, pháp 
không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh 
tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
chơn như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc chơn 
như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh 
chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật 
tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 


Tập 05, Quyền 216, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc Thánh để khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì 
Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc bốn 
tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; 
vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên tắm 
giải thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc 
tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc 
bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 


265 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 
năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn 
chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc 
bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải 
thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên nắm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc 
năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép 
thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
mười lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 


266 


Tập 05, Quyền 216, Phẩm Khó Tin Hiểu 


không không tánh thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết 
thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng 
thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tắm pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên 
pháp không quên mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên trí 
nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên tất 
cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


267 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên Dự- 
lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc Dự-lưu 
quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì 
Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc Nhất- 
lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên quả 
vị Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, 
hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên tất 
cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh 
thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bằ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh thanh tịnh nên quả 
VỊ giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột 
của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 


268 


Tập 05, Quyền 216, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tánh thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


269 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tánh thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên xúc 
giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân 
xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 


270 


Tập 05, Quyền 216, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên 
thủy, hoá, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sâu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? .VìÌ hoặc 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên bố thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp không tự tánh thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tính tấn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 


2/1 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tánh thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bốn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại 
cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp 
không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc chơn như thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, 
tánh bình đăng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư 
không, cảnh giới bắt tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới 
bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên Thánh 
đế khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
tự tánh thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế 
tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên bốn tịnh 
lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 


272 


Tập 05, Quyền 216, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh 
nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên tám giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc tám giải 
thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh 
thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh 
tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc bốn 
niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tánh thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chi đăng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 


2712 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bô-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên năm loại 
mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc năm loại 
mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh 
thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
tự tánh thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc mười 
lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự 
tánh thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


274 


Tập 05, Quyền 216, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiên! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất 
thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự 
tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không tự tánh thanh 


9V án» 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không tự tánh thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp không tự tánh thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên sắc thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên nhãn xứ thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; 
vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên sắc xứ thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


276 


Tập 05, Quyền 216, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên nhãn giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới 
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên nhĩ giới thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc 
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới 
cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc 
cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới 
cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên thiệt giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 


ĐĂIgi 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho 
đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên thân giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc 
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho 
đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên ý giới thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến 
các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên địa giới thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới 


278 


Tập 05, Quyền 216, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên vô minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì 
hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sâu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 21ô 
HEAT 


279 


36 


Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên pháp không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh 
thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho đến pháp không tự tánh thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp 
không tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên chơn như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, 
hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chắng hư 
vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên Thánh đề khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên Thánh để tập, diệt, 
đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên bốn tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên tám giải thoát thanh tịnh; vì tắm giải thoát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, 


282 


Tập 05, Quyền 217, Phẩm Khó Tin Hiểu 


chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên bốn niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo 
thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh 
đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
không thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên năm loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên sáu phép thần thông 


283 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc 
sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên mười lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên bốn điều không sợ, 
bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám 
pháp Phật bắt cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười 
tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc bốn điều 
không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên pháp không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc pháp không quên mắt thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 


284 


Tập 05, Quyền 217, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

“Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn 
Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên Dự-lưu quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
không không tánh tự tánh thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên quả vị Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không không tánh tự 
tánh thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 
không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ 


285 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


cao tột của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; 
vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn 
như thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
chơn như thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; 
vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chơn như thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 


286 


Tập 05, Quyền 217, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; 
vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chơn như thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


287 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; 
vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
chơn như thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; 


288 


Tập 05, Quyền 217, Phẩm Khó Tin Hiểu 


vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chơn như thanh 
tịnh nên tịnh giới, an nhãn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên pháp không nội 
thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên pháp giới thanh 
tịnh; vì pháp giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên pháp tánh, tánh chắng hư 


289 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 
vì pháp tánh cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc pháp tánh 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên Thánh đế khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên Thánh đề tập. 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 
tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên tám giải thoát 
thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên tám thắng XỨ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên bốn niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 


290 


Tập 05, Quyền 217, Phâm Khó Tin Hiểu 


phân biệt, không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, tám chi 
thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như 
thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
chơn như thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên mười lực Phật 
thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 


291 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên pháp không quên 
mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chơn như thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh 
tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chơn 
như thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 
tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí 


292 


Tập 05, Quyền 217, Phâm Khó Tin Hiểu 


nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì chơn như thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh 
tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bỏ- 
tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì chơn như thanh tịnh nên quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chơn 
như thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; 
vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp giới thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 


293 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; 
vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp giới thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; 
vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp giới thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 


294 


Tập 05, Quyền 217, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc vị giới 
cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; 
vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp giới thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 


ĐẠO m) 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, áI, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; 
vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu, than, khố, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh 
tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên pháp không nội 
thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 


296 


Tập 05, Quyền 217, Phâm Khó Tin Hiểu 


không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 


Quyển Thứ 217 
HEAT 


Bà Bị 


37 


Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên chơn như thanh 
tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên pháp tánh, tánh chăng hư 
vọng, tánh chăng đôi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 
vì pháp tánh cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc pháp tánh 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên Thánh đế khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên Thánh đề tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 
tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định 
vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên tám giải thoát 
thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên tám thăng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên bốn niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tám chi 
thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới 
thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp giới thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


300 


Tập 05, Quyền 218, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên mười lực Phật 
thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên pháp không quên 
mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp giới thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh 
tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
giới thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 


301 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 
tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp giới thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-háản quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh 
tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp giới thanh tịnh nên quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 
giới thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên sắc thanh 
tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp tánh thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì pháp tánh thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 


302 


Tập 05, Quyền 218, Phẩm Khó Tin Hiểu 


hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên nhĩ, tý, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; 
vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp tánh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


303 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; 
vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp tánh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới 
cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc xúc 
giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; 
vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
pháp tánh thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 


304 


Tập 05, Quyền 218, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục Xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; 
vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên bồ thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh 
tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên pháp không nội 
thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 


305 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thê năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên chơn như thanh 
tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên pháp giới, tánh chắng hư 
vọng, tánh chăng đôi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên Thánh đế khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đề khô thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên Thánh để tập, 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 
tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 


306 


Tập 05, Quyền 218, Phẩm Khó Tin Hiểu 


biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, 
hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên tám giải thoát 
thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên tám thăng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên bốn niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chỉ 
thánh đạo thanh tịnh: vì bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ thánh đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh 
thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
pháp tánh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


307 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên mười lực Phật 
thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên pháp không quên 
mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì pháp tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 
tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 


308 


Tập 05, Quyền 218, Phẩm Khó Tin Hiểu 


biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh 
tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 
tánh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 
tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì pháp tánh thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, 
A-la-háản quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh 
tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì pháp tánh thanh tịnh nên quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 


309 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tánh thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng 
hư vọng thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 


310 


Tập 05, Quyền 218, Phẩm Khó Tin Hiểu 


làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chắng hư vọng thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng 
hư vọng thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 


Đ li 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chắng hư vọng thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tánh chắng hư vọng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên pháp giới, 
ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư 
vọng thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên 
thủy, hoá, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chắng hư vọng thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, 
than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, 
ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, 


312 


Tập 05, Quyền 218, Phẩm Khó Tin Hiểu 


khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên bồ thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư 
vọng thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chẳng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư 
vọng thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chắng hư vọng thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc chơn như thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh chăng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng 


313 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên Thánh 
đế khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng 
hư vọng thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để 
tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên bốn tịnh 
lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh 
nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên tám giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc tám giải 
thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng 
thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh 
tịnh, hoặc tám thăng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc bốn 
niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư 


314 


Tập 05, Quyền 218, Phẩm Khó Tin Hiểu 


vọng thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chị đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư 
vọng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 


Quyền Thứ 218 
HEAT 


315 


348 


Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư 
vọng thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc mười 
lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư 
vọng thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 
vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chắng hư vọng thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng hư 
vọng thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng hư vọng thanh 
tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc Nhắt-lai, Bắt-hoàn, A-la- 
hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng hư vọng thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng hư vọng thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng hư vọng thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 


318 


Tập 05, Quyền 219, Phẩm Khó Tin Hiểu 


tánh chẳng hư vọng thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng đôi khác thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng đổi khác thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chẳng đôi khác thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác 
thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên sắc xứ 
thanh tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tánh chẳng đổi khác thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng 
đôi khác thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên nhãn 
giới thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh 
nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc 


319 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tánh chăng đôi khác thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ 
do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên tỷ giới 
thanh tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng đổi khác thanh tịnh nên hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng 
đổi khác thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chắng đổi khác thanh tịnh nên thiệt 
giới thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh 
nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 
thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên thân 
giới thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 


320 


Tập 05, Quyền 219, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc thân giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh 
nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do 
thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên ý giới 
thanh tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng đổi khác thanh tịnh nên pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng 
đổi khác thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 
duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên 
thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, 
thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên vô 
minh thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc vô minh thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng đổi khác thanh tịnh 
nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 
sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, 
khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 


321 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên bố thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, 
hoặc bó thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
tánh chẳng đổi khác thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên pháp 
không nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc pháp 
không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng đổi 
khác thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp 
không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không 
hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 
giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không 
bồn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không 
tất cả pháp, pháp không chăng thể năm bắt được, pháp không không 
tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; 
vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng đổi 
khác thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không 
tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên chơn 
như thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đôi khác thanh tịnh, hoặc chơn như thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng đổi khác thanh tịnh 
nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh bình đắng, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác 


322 


Tập 05, Quyền 219, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên Thánh 
đế khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng đổi khác thanh tịnh, hoặc 
Thánh đề khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng 
đổi khác thanh tịnh nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chẳng đổi khác thanh tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên bốn 
tịnh lự thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng đổi khác thanh 
tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chẳng đổi khác thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô 
sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chắng đổi khác thanh tịnh nên tám giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc tám giải 
thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác 
thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh 
tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh 
tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên bốn 
niệm trụ thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc bốn 
niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng đổi 


323 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


khác thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 
bảy chị đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng đổi khác thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 
cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi 
khác thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng đổi khác thanh tịnh nên pháp 
môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát 
vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chẳng đổi khác thanh tịnh nên mười 
địa Bồ-tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc 
mười địa Bô-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên năm 
loại mắt thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc năm 
loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi 
khác thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần 
thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên mười 
lực Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc mười 
lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi 
khác thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 


324 


Tập 05, Quyền 219, Phẩm Khó Tin Hiểu 


vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác 
thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất 
cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên pháp 
không quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mắt thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh 
tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì tánh chắng đổi khác thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì 
tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên trí nhất 
thiết thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác 
thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đôi khác thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí 
nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chắng đổi khác thanh tịnh nên tất cả 
pháp môn Đà-la-nI thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-mi thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác 
thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chẳng đổi 
khác thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chăng đổi khác thanh tịnh nên Dự-lưu 
quả thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả 


325 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh chẳng đổi khác thanh 
tịnh nên Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất- 
hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A- 
la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chắng đổi khác thanh tịnh nên quả vị 
Độc-giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chắng đổi khác thanh tịnh, hoặc quả 
vị Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chắng đổi khác thanh tịnh nên tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh chăng đổi khác thanh 
tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh chắng đổi khác thanh tịnh nên quả vị 
giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của 
chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh chăng đôi khác thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên sắc 
thanh tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh bình đắng thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên nhãn xứ 
thanh tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc 


326 


Tập 05, Quyền 219, Phẩm Khó Tin Hiểu 


nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên sắc xứ thanh 
tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên thanh, hương, vị, 
xúc, pháp xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh 
tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên nhãn giới 
thanh tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình 
đăng thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên nhĩ giới 
thanh tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng 
thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên tỷ giới thanh 
tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức 


327 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh 
tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên thiệt giới 
thanh tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh 
ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình 
đăng thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên thân giới 
thanh tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình 
đăng thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên 
sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh bình đắng thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, 
hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


328 


Tập 05, Quyền 219, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên địa giới 
thanh tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên thủy, hoả, 
phong, không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
bình đẳng thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên vô minh 
thanh tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vi tánh bình đăng thanh tịnh nên hành, thức, 
danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, 
não thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng 
thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đắng thanh tịnh nên bồ thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc bố thí 
Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình 
đẳng thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng 
thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên pháp không 
nội thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc pháp không nội 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 


329 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh 
tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên chơn như 
thanh tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên pháp 
giới, pháp tánh, tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh ly 
sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư 
nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh 
tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đắng thanh tịnh nên Thánh để 
khổ thanh tịnh; vì Thánh để khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đẳng thanh tịnh 
nên Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng 
thanh tịnh, hoặc Thánh đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên bốn tịnh lự 
thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên bốn vô 
lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình 


330 


Tập 05, Quyền 219, Phẩm Khó Tin Hiểu 


đăng thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên tám giải 
thoát thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc tám giải thoát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên bốn niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chị đăng giác, 
tám chi thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chỉ 
thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh bình đắng thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh 
đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên pháp môn 
giải thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô 
tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên mười địa Bồ- 
tát thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát 


331 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên 
sáu phép thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, 
hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên mười lực 
Phật thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc mười lực Phật 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đắng thanh tịnh 
nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại 
hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không 
sợ cho đến mười tám pháp Phật bắt cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc bốn 
điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên pháp không 
quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc 
pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
bình đăng thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn 
luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên trí nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên trí 
đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất 


332 


Tập 05, Quyền 219, Phẩm Khó Tin Hiểu 


thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh bình đẳng thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên tất cả pháp 
môn Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đẳng thanh tịnh, 
hoặc tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh 
tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên Dự-lưu quả 
thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên Nhất-lai, 
Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
bình đăng thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đẳng thanh tịnh nên quả vị Độc- 
giác thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc quả vị 
Độc-giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh bình đăng thanh tịnh, hoặc tất 
cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh bình đăng thanh tịnh nên quả vị giác 
ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
bình đăng thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 


333 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyền Thứ 219 
HEAT 


334 


39 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên sắc thanh 
tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh 
tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên sắc xứ thanh 
tịnh; vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp 
xứ thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc 
thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh 
tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 


Tập 05, Quyền 220, Phâm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh 
tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên tỷ giới thanh 
tịnh; vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
VỊ giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, 
hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 


337 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh 
tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên ý giới thanh 
tịnh; vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc cùng các thọ do ÿ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới 
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, 
không, thức giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh 
thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não 
thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh 
tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 


338 


Tập 05, Quyền 220, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên bố thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc bố thí Ba- 
la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh 
thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh 
tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên pháp không nội 
thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc pháp không nội 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh 
nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, 
pháp không lớn, pháp không thăng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp 
không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp 
không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, 
pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả 
pháp, pháp không chẳng thể năm bắt được, pháp không không tánh, 
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì 
pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh 
tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phân, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên chơn như thanh 
tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh chắng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đăng, định pháp, 
trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; 
vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc pháp giới 
cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 


339 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên Thánh đế khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đề khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên 
Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh đề tập, diệt, đạo thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh 
tịnh, hoặc Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên bốn tịnh lự 
thanh tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên bốn vô lượng, 
bốn định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh 
tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên tắm giải thoát 
thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên tám 
thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín 
định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên bốn niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chỉ 
thánh đạo thanh tịnh; vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh 
thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, 


340 


Tập 05, Quyền 220, Phâm Khó Tin Hiểu 


hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, 
hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô 
nguyện thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh 
tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên sáu phép 
thần thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc sáu 
phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên mười lực Phật 
thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên bốn 
điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 


341 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên pháp không 
quên mất thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc pháp 
không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly 
sanh thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh 
thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên trí nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên trí đạo 
tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết 
tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh 
ly sanh thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đả-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phân, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh 
ly sanh thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất 
cả pháp môn Tam-ma-đỊa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma- 
địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên Dự-lưu quả 
thanh tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên Nhất-lai, 
Bắt-hoản, A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán 
quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly 
sanh thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, 


342 


Tập 05, Quyền 220, Phâm Khó Tin Hiểu 


hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly sanh thanh tịnh, hoặc tất cả 
hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì tánh ly sanh thanh tịnh nên quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tánh ly 
sanh thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên sắc thanh 
tịnh; vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
định pháp thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 
tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 
Vì định pháp thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, 
tưởng, hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên nhãn xứ thanh 
tịnh; vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh 
tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không 
hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; 
vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
định pháp thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 


343 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ 
thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên nhãn giới thanh 
tịnh; vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; 
vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, 
hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên nhĩ giới thanh 
tịnh; vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh 
giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc 
thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; 
vì tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
định pháp thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương 
giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc 
hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


344 


Tập 05, Quyền 220, Phẩm Khó Tin Hiểu 


Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên thiệt giới thanh 
tịnh; vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 
thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí 
nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc vị 
giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc 
trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên thân giới thanh 
tịnh; vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc 
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; 
vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 
định pháp thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc 
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho 
đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc pháp giới cho 
đến các thọ do ÿ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên địa giới thanh 
tịnh; vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức 
giới thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên 


345 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên vô minh thanh 
tịnh; vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; 
vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc hành 
cho đến lão tử, sâu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên bồ thí Ba-la-mật- 
đa thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc bồ thí Ba-la- 
mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì định pháp thanh 
tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tắn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc 
tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên pháp không nội 
thanh tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh 
tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 
không phân biệt, không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên pháp 
không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không 
lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, 
pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, 
pháp không không đổi khác, pháp không bốn tánh, pháp không tự 
tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không 
chăng thể năm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, 
pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho 
đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 


346 


Tập 05, Quyền 220, Phâm Khó Tin Hiểu 


thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc pháp không 
ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên chơn như thanh 
tịnh; vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 
hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, 
tánh chăng hư vọng, tánh chăng đổi khác, tánh bình đắng, tánh ly 
sanh, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh 
tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc pháp 
giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên Thánh đề khổ 
thanh tịnh; vì Thánh đề khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc Thánh đề khổ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên Thánh đề tập. 
diệt, đạo thanh tịnh; vì Thánh để tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc Thánh 
đề tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 
hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 
tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phần 
biệt, không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn 
định vô sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, 
hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên tắm giải thoát 
thanh tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 


347 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


phân biệt, không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên tám thắng XỨ, 
chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định 
thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc tắm thắng xứ, chín định thứ 
đệ, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên bốn niệm trụ 
thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tám chi 
thánh đạo thanh tịnh: vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp 
thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên pháp môn giải 
thoát không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 
đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 
định pháp thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện 
thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên 
trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc 
pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 
trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên năm loại mắt 
thanh tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên sáu phép thần 
thông thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết 


348 


Tập 05, Quyền 220, Phẩm Khó Tin Hiểu 


trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc sáu phép 
thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên mười lực Phật 
thanh tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên bốn điều 
không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho 
đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ 
cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 
thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 
đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên pháp không quên 
mắt thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 
thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc pháp không 
quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì định pháp thanh 
tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh 
nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, 
hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiên! Vì định pháp thanh tịnh nên trí nhất thiết 
thanh tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 
Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên trí đạo tướng, 
trí nhất thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng 
thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp 
thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 
biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên tất cả pháp môn 
Đà-la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất 
thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc tất cả 
pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì định 


349 


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 


pháp thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả 
pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 
sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-đỊa 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 
tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 
Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí 
nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phân, không phân 
biệt, không đoạn diệt. Vì định pháp thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất- hoàn, 
A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh 
tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh 
tịnh, hoặc Nhất-lai, Bắt-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất 
thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 
không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên quả vị Độc-giác 
thanh tịnh; vì quả vị Độc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 
tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc quả vị Độc-giác 
thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 
phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên tất cả hạnh đại 
Bồ-tát thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết 
trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định pháp thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh 
đại Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 
không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Này Thiện Hiện! Vì định pháp thanh tịnh nên quả vị giác ngộ 
cao tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư 
Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc định 
pháp thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, 
hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 
phân biệt, không đoạn diệt. 


Quyển Thứ 220 
HEAT 


350 


